Tỳ Kheo Bồ-Đề 


dán giải 


(Phụ Lục) 


Giới Thiệu về Các Chương 


MỤC LỤC 


Giới thiệu về Chương I. CHÁNH KIẾN...........................----525555¿ 245 
Giới thiệu về Chương II. TU TẬP CÁ NHÂN............................... 245 
Giới thiệu về Chương III. XỬ LÝ SÂN GIẬN............................... 253 
Giới thiệu về Chương IV. NGÔN TỪ ĐỨNG ĐÁN........................ 257 
Giới thiệu về Chương V. BẠN HỮU TÓIT........................- 2-52 55525s2 261 
Giới thiệu về Chương VI. TÓT CHO MÌNH, 

TỐT CHO NGỦ cá vececoccd ii bi GGatsbtansbkÐtebdsonlesee 265 
Giới thiệu về Chương VII. CỘNG ĐÔNG ĐỊNH HƯỚNG........ 269 
Giới thiệu về Chương VIII. NHỮNG SỰ TRANH CHẤP............ 279 
Giới thiệu về Chương IX. GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP............ 283 


Giới thiệu về Chương X. THIẾT LẬP 
MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG.........................- (55c Sccccrcrrkerrerkrree 289 


CHÚ THÍCH................... S199 595 5181515181515 181555151111111111111111111111511 xe. 209 


Giới thiệu về Chương I 
CHÁNH KIÊN 


Đức Phật đã dạy rằng chánh-kiến [sự hiểu-biết đúng đắn, cách-nhìn đúng 
đăn] là thứ dẫn-đầu trên con-đường [đạo] dẫn tới sự giải-thoát. Phật xếp 
chánh-kiến là phần đầu tiên trong tám phần của tám chi phần của Bát Thánh 
Đạo—con-đường dẫn tới sự chấm-dứt sự khổ đau, và khẳng định tất cả 
những phần khác của con-đường phải được dẫn dắt bởi chánh-kiến để hướng 


chúng tới mục-tiêu của đạo Phật, đó là sự chấm-dứt khô. 


Tuy nhiên, theo Đức Phật, phần chánh-kiễn không chỉ đóng vai trò quan 
trọng trên con-đường thánh đạo dẫn tới sự giải-thoát, mà nó còn giúp đạt 
được những sự an-lành và hạnh-phúc trong những kiếp tái sinh. Chỗ này 
được gọi là “cách-nhìn đúng đắn thuộc thể tục” (lokiya-sammadifthi, chánh- 
kiến thế gian); đây là cách-nhìn đúng đắn về trách nhiệm của con người đối 
với những hành-động của mình (kammassakatä sammáadiffhi). Loại chánh- 
kiến này được dựa trên nền tảng có một cơ sở khách-quan về đạo đức, nó 
không dựa theo sự phán xử hay ý kiến chủ-quan của con người. Thông qua 
sự giác-ngộ, Đức Phật đã khám phá ra quy luật về đức-hạnh và rút ra được 
những điều chỉ-dạy về mặt đạo đức trong giáo lý của mình. 


Cách-nhìn đúng đắn thì thấy được rằng, về mặt đức hạnh, những hành- 
động đều có những hậu-quả tốt hay xấu, lành hay dữ, sướng hay khổ. Những 
hành-động tạo ra nghiệp (kamzna), nghiệp là một nguồn-lực có tiềm năng tạo 
ra những kết quả /ương ứng với “tính-chất hay mức-độ đạo đức” của hành- 
động đã làm. Nghiệp dẫn tới những nghiệp-quả, đó là những hậu quả phản 
ánh những hành-động đã tạo nghiệp-nhân. Cái nguyên lý căn bản nằm bên 
dưới nghiệp vận hành là: (¡) hành-động tốt mang lại kết-quả tốt, dẫn tới sự 
phúc-lành và hạnh-phúc; (¡) trong khi đó hành-động xấu mang lại kết-quả 
xấu, dẫn tới sự bất-phúc và sự bất-hạnh. Nhưng không phải hành-động cố ý 
nào cũng tạo ra kết quả “thấy-liền” (nhãn tiền), (ví dụ như đánh người hay ăn 


cắp hay chửi bới có thể bị bắt bị phạt hay bị quả xấu ngay lập tức ...); nhưng 


246 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


có nhiều hành-động cô ý tạo ra những nghiệp quả “khó-thấy”, tiến trình 
nhân-quả diễn ra dài hơn, khó thấy hơn, sau một thời gian mới quay trở lại 
tác động lên người làm và quyết định tình cảnh ở hậu vận của kiếp này hay 
thậm chí ở kiếp sau của người đó (ví dụ có người giết người hay cố ý ra 
quyết định làm chết oan rất nhiều người nhưng vãn không bị truy tô tội ác, 
nhưng có thể sẽ bị hàng loạt những ác quả sau này hay những kiếp sau). 


Để giảng giải chánh-kiến (cách-nhìn đúng đắn) rõ ràng hơn, Đức Phật đã 
đưa ra 03 loại tà-kiến (cách-nhìn sai lạc) của những nhà tư duy đương thời 
Đức Phật.! (z) Loại tà-kiến thứ nhất được gọi là “huyết tự diệt-vong” 
(natthikavaãda): không công nhận có sự sống hay tái sinh sau khi chết, tức 
cho rằng “chết là hết”, và do vậy không có quả báo gì đối với những hành- 
động dù tốt hay xấu. Họ tin rằng khi chết thì người khôn và kẻ ngu chắc chắn 
đều bị hủy diệt như nhau, chỉ để lại thân xác bị phân rã mà thôi. (0) Loại tà- 
kiến thứ hai được gọi là “huyết không-làm-gì” (akiriyaväda): không công 
nhận có cơ-sở nào để phân biệt sự tốt sự xấu về mặt đạo đức. Những người 
làm những nghề kinh khủng như giết mô súc sinh hay tra tấn người khác 
không bị coi là sự hành nghề của họ là sai trái hay xấu ác; còn những người 
rộng lòng bồ thí giúp đỡ và bảo vệ người khốn khó cũng không được coi là 
làm việc đúng đắn hay từ thiện. Nhưng người theo thuyết này tin rằng việc 
phân biệt những hành-động là thiện hay ác, thất đức hay công đức, chỉ là do 
người đời đặt ra mà thôi, hoàn toàn là “chủ-quan” của con người, và những sự 
phán xét hay nhận định về đạo đức chỉ đơn giản là những phóng tác hay ý 
kiến của con người mà thôi. (c) Loại tà-kiến thứ ba được gọi là “thuyết võ 
nhân quả” hay “thuyết phi nhân duyên” (ahetukaväda): cho răng không có 
nguyên-nhân hay lý-do gì phải đi tu-tập hay thanh-lọc con người. Họ cho 
rằng những chúng sinh bị ô nhiễm hay được thanh lọc là không liên quan lý 
do gì. Họ nghĩ không có chức năng nào về mặt tâm linh, không có khả năng 
nào quyết định số mệnh của mình, rằng ai cũng chỉ đơn giản hành động theo 


sô phận, hoàn cảnh, và bản chât tự nhiên của họ mà thôi. 


Phật đã thuyết giảng quan niệm về chánh-kiến của mình để đáp lại 03 


loại tà kiến đó. Phật dạy răng “danh tánh” của mỗi người vẫn còn tiếp tục sau 


Giới thiệu về Chương I— Chánh Kiến * 241 


khi chết, và hình thức hiện-hữu mới được quyết định bởi nghiệp của mỗi 
người. Những chúng sinh đã trải qua hàng loạt những kiếp tái sinh từ vô thủy 
theo hướng họ gặt lãnh những nghiệp quả của những nghiệp xấu và nghiệp 
tốt họ đã làm. Nếu tin rằng những nghiệp xấu tốt sẽ quay lại chúng ta thì 
chúng ta sẽ có một niêm thúc-giục thôi thúc chúng ta kiêng cữ những điều 
xấu ác và làm những điêu thiện tốt! Ngược lại với “thuyết không-làm-gì”, 
Phật cho rằng mối quan hệ nhân-quả của nghiệp và nghiệp quả là tự nhiên, 
không do ai định đoạt. Nghiệp và nghiệp quả xảy ra có cơ sở khách quan, do 
vậy có những hành-động [như sát-sinh, gian-cắp] được cho là xấu ác, còn có 
những hành-động [như bồố-thí và giữ giới-hạnh| được cho là thiện lành. Và 
Phật cũng cho răng thực sự có những nguyên-nhân và lý-do làm ô nhiễm và 
làm thanh lọc chúng sinh. Mọi người không phải cứ bất lực chấp nhận sự 
định đoạt của số phận mà họ thực sự có khả năng tự-quyế-định bản thân 
mình. Nếu lơ-tâm phóng dật thì chúng ta chuốc lấy những ô-nhiễm bắt thiện, 
nếu chuyên-chú đề tâm (tỉnh giác, chánh niệm) thì chúng ta có thể thanh lọc 
bản thân mình. Những điều quyết định vận mệnh năm trong tay chúng ta và 


tùy thuộc vảo sự kiêm soát cô ý của chúng ta. 


Dù ở trong cộng đồng nhỏ hay trong cộng đồng xã hội rộng lớn, sự hòa 
hợp trong cộng đồng phụ thuộc vào sự cam kết về mặt đạo đức của mọi 
người. Ví dụ, cũng có sự hòa hợp giữa những kẻ trộm cướp, nhưng sự hòa 
hợp đó không kéo dài bao lâu, bởi bản thân những kẻ trộm cướp không thê là 
chân thành và tốt đẹp lẫn nhau; cho nên sự hòa hợp đó chỉ ngắn ngủi tạm bợ 
mà thôi. Còn để có một sự hòa hợp đích thực và tốt đẹp trong một cộng 
đồng, các nhà triết học từ lâu đã nhận ra, thì phải có sự cam kết chung về mặt 
đạo đức trong cộng đồng đó. Vì Đức Phật đã khăng định hành vi đạo đức 
chính là nền-tảng của sự hiểu biết đúng đắn và cách-nhìn đứng đắn giúp tạo 
ra sự hòa hợp trong cộng đồng. (Trong một cộng đồng dù lớn hay nhỏ, nếu 
một số có cách-nhìn không dựa trên chuẩn mực đạo đức và số còn lại thì dựa 
trên những quy tắc đạo đức, thì cộng đồng đó khó mà có sự hòa hợp thực sự 
và lâu đài). 


Chánh-kiến theo đạo Phật là công nhận có tái sinh và có nghiệp quả; nhờ 


248 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


đó người ta mới có động cơ sông theo các chuân mực đạo đức, mới biệt phân 


biệt đúng và saI, biệt điêu gì là lợi và hại cho mình và lợi và hại cho người. 


Nhiều bài kinh cho thấy Phật đã nhận ra đức-hạnh của một người có thê 
có-được dựa trên sự “? suy xét bản thân mình” và sự “lý giải về đạo đức”, 
chứ không cần nhất thiết cần phải có sự tin-chắc “có sự tái sinh và nghiệp 
quả sau khi chết” thì họ mới chịu tu dưỡng đức-hạnh. 


1. Trong Chương I này tôi đã xếp một số bài kinh mô tả tính chất của 
cách-nhìn đúng đắn. Đoạn kinh L1 nói về vai trò của chánh-kiến là thứ dẫn 
đầu của con-đường [đạo], với nhiệm vụ ban đầu là chúng ta biết phân biệt 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và cách-nhìn sai lạc (tà kiến). Như vậy 
chánh-kiến không chỉ gồm có sự hiểu biết đúng đắn về bản chất quy luật, mà 
gồm cả sự phân biệt cái gì là cách-nhìn đúng đắn và cái gì là cách-nhìn sai 


lạc về mọi bản chất quy luật. 


Chánh-kiến thuộc thể tục là sự hiểu biết về hiệu lực của nghiệp (kazmma). 
Thông qua cách nhìn này, một người hiểu biết rằng nghiệp bất thiện [hành- 
động được làm từ những động cơ không trong-sạch và thất-đức] trước sau gì 
cũng báo đáp lại tác nhân và mang lại sự khổ đau, sự tái sinh thấp xấu, và sự 
suy đồi về mặt tâm linh. Ngược lại, người đó hiểu biết rằng nghiệp thiện 
[hành-động được làm từ những động cơ trong-sạch và đức-hạnh] sẽ dẫn tới 
sự hạnh phúc, sự tái sinh phúc lành, và sự tiễn bộ về mặt tâm linh. 


Trong đoạn kinh L2, Ngài Xá-lợi-phất (SZripua) đã liệt kê những 
đường đi của nghiệp bắt thiện và nghiệp thiện, và những gốc rễ của chúng. 
Nghiệp bất thiện được giảng giải bằng “mười đường nghiệp bất thiện”. 
Những gốc rễ của nghiệp bất thiện, là những động cơ mà hành động đó phát 
sinh, chính là tham, sân, si. Ngược lại, nghiệp thiện được giảng giải bằng 
“mười đường nghiệp thiện”, bao gồm cả sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp và 
nghiệp quả. Những gốc rễ của nghiệp thiện là sự vô-tham, vô-sân, và vô-si 
mà chúng ta có thể diễn đạt dưới dạng thực tế là tâm rộng lượng bồ thí, từ bị, 


và trí tuệ. 


Giới thiệu về Chương I— Chánh Kiến * 249 


Đoạn kinh L3 thì đưa ra những phân tích chi tiết về nghiệp. Trong đoạn 
kinh này, Đức Phật đã tuyên bố yếu tố căn cơ tạo ra nghiệp chính là sự cô-ý 
(tư) hay ý-hành (ce/an3), bởi chính cái ý định đã truyền đạt Zính chẩt/mức độ 
về mặt đạo đức cho hành-động; (chăng hạn hành-động có ý có mức độ xấu 
hay tốt, nặng, nhẹ, nhiều, ít, hơi nhiều, hơi ít... đều do tâm ý chỉ đạo). Phật 
cũng giải thích về sự đa dạng của nghiệp; năng lực của nghiệp có thê dẫn tới 
những cõi tái sinh hiện hữu khác nhau. Theo cách nói của Phật giáo Tiền 
thân, có 05 nơi-đến, đó là: cõi trời, cõi người, cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, địa 
ngục. Theo các bài kinh, nghiệp quả không chỉ xảy ra trong cõi người mà 
cũng xảy ra trong tất cả các cõi. Nghiệp bắt thiện thì dẫn tới tái sinh vào 03 
cõi thấp xâu—địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ. Nghiệp thiện thì dẫn tới tái sinh 
vào 02 cõi cao hơn——cõi người và những cõi trời. Nghiệp còn được phân biệt 
tùy theo giai đoạn nó tạo nghiệp quả: có những nghiệp quả xảy ra ngay trong 
kiếp này; có những nghiệp quả xảy trong kiếp sau; và có những nghiệp quả 


có thê xảy ra trong bât cứ kiêp nào sau kiêp sau... 


Đoạn kinh I,4 nói rõ hơn về sự vận hành của nghiệp, trong đó Phật giải 
thích cho một bà-la-môn về 03 loại trí-biết (minh, tam minh) mà Phật đã 
chứng ngộ được vào cái đêm giác-ngộ. Trong đó, loại trí biết thứ hai là “sự 
thấy-biết hay trí-biết của mất thiên thánh” (thiên nhãn minh), nhờ nó Phật có 
thể trực tiếp nhìn thấy cách những chúng sinh chết đi và tái sinh fày fheo 
những nghiệp của mình. Kẻ làm điều thất đức thì chuyển qua cảnh giới khổ 
đau, đày đọa; người làm điều đức hạnh thì tái sinh vào những cảnh giới phúc 
lành, hạnh phúc. Nguyên lý chung ở chỗ này là mối tương quan chặt chẽ giữa 
những nghiệp [hành-động cố ý] và nghiệp quả của chúng. Nghiệp quả phản 
ảnh những nghiệp đã làm trước đó. Chẳng hạn như nghiệp quả của kẻ sát- 
sanh là sau khi tái sinh sẽ bị đoản mạng, chết yếu; còn người bảo vệ sự sống 
thì nghiệp quả là được sống trường thọ trong kiếp sau. Cái nguyên lý “#ghiệp 
nào quả đó” này cũng xảy ra tương tự đối với những loại nghiệp và nghiệp 


quả khác (chứ không riêng chỉ nghiệp tái sinh). 


Phật đã khuyến khích đề cao phần đạo đức dựa trên cơ sở nguyên lý là: 


250 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


những hành-động tốt dẫn tới những nghiệp quả tốt lành và những hành-động 
xấu dẫn tới những nghiệp quả khổ đau—nhưng Phật vẫn đưa ra cơ sở độc lập 
đề mọi người có thể tự mình sống một đời sống đạo đức. Tức là, hiểu biết về 
quy luật nghiệp là động cơ giúp một người hành xử có đức hạnh, chứ không 
có nghĩa là phải chấp nhận suông cái nguyên lý nhân-quả của nghiệp và 
nghiệp quả hoặc niềm-tin về sự tái sinh với quả báo trong kiếp sau. Hành vi 


đạo đức có thê được tạo lập dựa trên sự “tự-mình suy-xét chính mình”. 


Đoạn kinh I,5 trích từ kinh Kđlma Suứa, Đức Phật đã khuyên những 
người Kãlãma ở Kesaputta đừng có phân vân về vấn đề có kiếp sau hay 
không, họ nên gác lại vấn đề đó sang một bên, và chỉ cần tự mình nhận biết, 
tự mình suy xét đề nhận biết được rằng: “hành-động xuất phát từ tham, sân, sĩ 
sẽ dẫn tới nguy hại và khổ đau cho bản thân mình và cho người khác; và 
ngược lại, nếu thoát khỏi cái tâm khỏi tham, sân, si, và làm những điều thiện 


lành thì sẽ mang lại sự an bình và hạnh phúc cho mình và cho người). 


Đoạn kinh L6 là rất thực tế để suy xét, Đức Phật đưa ra cơ sở để mọi 
người tự đặt mình vào vị trí của người khác để biết mình nên làm những 
hành-động đúng đắn (chánh nghiệp); ví dụ mình không muốn bị giết hại hay 
bị ăn cắp hay bị ngoại tình hay bị chửi mắng ... thì mình không nên làm điều 
đó đối với người khác. Nguyên tắc này, như đã được giảng giải chỉ tiết trong 
bài kinh, cũng từng được nói trong một bài kệ quen thuộc của tập kinh Pháp 
Cá (Dhammapada): 


Mình run sợ đao kiếm, mình cũng sợ chết chóc 
Mình cũng quý mạng sông; vậy lây người là mình, 


Thì không nên giết hại, không gây ra giết hại. 
[Kệ 129]. 


Giới thiệu về Chương H 
TU TẬP CÁ NHÂN 


Đức Phật đã dạy rằng những cách-nhìn (kiến, quan điểm) của chúng 
ta ảnh hưởng mọi mặt của đời sống chúng ta. Trước hết là những tác 
động của cách-nhìn và quan-điểm của chúng ta đối với những động cơ 
hành động của chúng ta. Theo cấu trúc của con-đường tám phần (Bát 
Thánh Đạo) thì cách-nhìn sai lạc (tà kiến) là điều-kiện (duyên) tạo ra 
những động-cơ sai lạc, vì những ý-định bị điều khiển bởi tham-dục, sự 
ác-ý và sự hung-bạo; trong khi đó cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) mới 
là điều-kiện tạo ra những động-cơ đúng đắn, bởi khi đó những ý-định 
được điều khiển bởi sự vô-tham, sự từ-ái, và sự bi-mẫn (coi kinh AN 
10:103).? 


Đức Phật đã ví cách-nhìn sai lạc (tà kiến) giống như những hạt giống 
đắng, chắc chắn lớn lên và cho ra toàn những quả đắng. (AN 10:104): 


“Này các Tỳ kheo, giống như khi một hạt giống cây sâu đâu, dưa đăng, 
hay khổ qua được gieo xuống đất ẩm, nó sẽ chuyển hóa dưỡng chất và nước 
thành trái có vị đắng, vị gái, và vị khó chịu. Vì lý do gì? Vì giống hạt đó vốn 
là đăng. Cũng giống như vậy, người có cách-nhìn sai lạc ... sự giải-thoát sai 
lạc ... đêu dẫn tới những điễu (hậu quả) không muốn có, không mong có, và 


khó khổ, dẫn tới sự nguy hại và sự khổ. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn đó là xấu.” 
Và ngược lại: 


“Này các Tỳ kheo, giống như giống cây mía, hạt giống lúa nương, hay 
hạt giống nho được trong trên đất ẩm, nó sẽ chuyển hóa dưỡng chất và nước 
thành trái có vị ngọt, dễ chịu, và ngon miệng. Vì lý do gì? Vì giống hạt đó 
vốn là ngọt. Cũng giống như vậy, đối với người có cách-nhìn đúng đắn ... sự 
giải-thoát đúng đắn ... đều dẫn tới những điều (hậu quả) đáng muốn, đáng 
mong, và dễ chịu, dẫn tới sự an-sinh và hạnh-phúc. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn 
đó là tối.” 


246 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Như vậy khi chúng ta dung dưỡng cách-nhìn sai lạc, thì cách nhìn đó 
sẽ “đúc ra” những ý-định của chúng ta theo những cách chúng thể hiện ra 


bên ngoài bằng những thái độ bắt thiện và những hành động xấu ác. 


Theo Đức Phật, động cơ làm điều thiện đức đã bị che cản bởi những 
niềm-tin và cách-nhìn sai lạc (tà tín và tà kiến)—đó là niềm-tin cho rằng 
(z) chết là hết, (5) chăng có gì là tốt hay xấu, thiện hay ác, đó chăng qua 
chỉ là do người đời đặt điều ra mà thôi, và (c) không ai được lựa chọn 
đúng hay sai, đời sống là phải như vậy, sinh tồn phải là như vậy. Đó là 
những cách nghĩ của/do cách-nhìn sai lạc. Ngược lại, động lực làm điều 
thiện lành và sống có đức hạnh là niềm-tin và cách-nhìn đúng đắn (chánh 
tín và chánh kiến)—đó là niềm-tin cho rằng (z) chết không phải là hết, 
chỉ là bỏ thân và vẫn còn tái sinh ở kiếp sau, () có điều đúng và có điều 
sai, có thiện và có ác, và (c) số phận của chúng ta không phải đã bị định 
đoạt bởi những thế lực bên ngoài (như thượng đề, trời, thánh thần ...) mà 
mỗi người đều có thê tu-tập bản thân để tự mình quyết định đời sống hiện 
tại và tương lai cho mình. Điều nhân mạnh ở chương này là sự /u-iập bản 
thân, bởi vì tiễn trình chuyển hóa cá nhân không tự nhiên mà có được. Vì 
có chánh-kiến sẽ có ảnh hưởng tích cực lên bản thân, nên cần có sự nỗ- 
lực tu tập, sự chuyên-cần tu tập để đức-hạnh (giới) hòa hợp với cách-nhìn 
(kiến) và những ý-định (tư duy) của bản thân. 


Những đoạn kinh trong Chương II này mô tả những tác động tích cực 
của cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) và những ý-định đúng đắn (chánh 
tư duy) giúp chuyền hóa và cải thiện đức hạnh bản thân. Tôi đã dàn xếp 
các đoạn kinh theo 03 loại hành-động công đức, đó là: sự rộng lông cho 
đi, hành vì đức hạnh, và sự tu-tập tâm [bố-rhứ, giới-hạnh, thiên-tập: dãna, 
sila, bhãvanä]. Cách sắp xếp này cũng đúng theo thứ tự và phương pháp 
giảng dạy của Đức Phật, trong đó Phật luôn bắt đầu băng sự rộng-lòng 
bố-thí, rồi mới tới phần tu tập giới-hạnh, và sau đó, nếu người nghe đã 
sẵn sàng học đạo, Phật sẽ tiếp tục chỉ dạy về Bốn Diệu Đề và Bát Thánh 
Đạo. 


Giới thiệu về Chương II — Tu Tập Cá Nhân * 247 


1. Tôi bắt đầu trích dẫn những bài kinh chỉ ra những phương diện 
khác nhau của sự rộng-lòng bố-thí. Sự rộồng-lòng cho đi hay tâm bố-thí 
(cãga) có thê được coi là biểu hiện của ý-định đúng đến (chánh tư duy), 
đó là ý-định của sự /-bỏ. Cho đi là thuốc giải độc cho tâm tính keo-kiệt, 
là vượt qua tính tham giữ, ích kỷ, như trong đoạn kinh II,1(1) đã chỉ ra; 
tính tham lam ích kỷ là không muốn chia sẻ thứ mình có, thậm chí không 
muốn chia sẻ cả bạn bè và sự hiểu biết cho người khác. Ngược lại với 
tính keo-kiệt là tính rộng-lòng cho đi như đã được ghi ra trong đoạn 
kinh II,1(2), được thể hiện bằng hành-động cho đi, cho tặng, chia sẻ, 
tức hành-động bó-thí (dãna), bằng cách đó một người từ bỏ sự tham giữ 
những thứ mình có và chia sẻ chúng cho người khác cần có. % cho đi, 
cho tặng, giúp đỡ, chia sẻ (gọi chung là bồ-thí) chắc chắn làm tăng tỉnh 
thân hòa-hợp và hồ-trợ lẫn nhau trong cộng đồng và xã hội! 

Sự cho tặng bố thí thường có thê được thực hiện bởi các lý do khác 
nhau, như trong đoạn kinh II,1(3) đã chỉ ra, nhưng lý do tốt đẹp nhất 
của sự bồ thí là cho đi “với mục đích làm đẹp để cái tâm. Hành động cho 
tặng cũng được thực hiện theo nhiều cách khác nhau, nhưng theo đoạn 
kinh II,1(4), những cách cho tặng tốt nhất là “được làm dựa trên niêm 
tin, được làm một cách tôn trọng người nhận, đúng thời đúng lúc, được 
làm với tắm lòng rộng lượng, và quan trọng nữa là được làm theo cách 
không khinh khi hay làm hạ thấp người nhận”. Cho tặng, chia sẻ có nghĩa 
là giúp đỡ những thứ người khác cần có để họ có thể cải thiện hoặc vượt 
qua hoàn cảnh thiếu thốn hay khó khăn của họ. Đoạn kinh IL,1() và 
H,1(6) nói rằng thứ quan trọng trong những thứ vật chất chính là thức-ăn, 
nhưng cao thượng hơn mọi thứ thức-ăn và vật-chất chính là zmón quà 
Giáo Pháp, như đoạn kinh II,1(7) đã nói. 


2. Rồi tới phần Giới Hạnh (sria). Theo đoạn kinh II,2(1) thì về mặt 
đức hạnh, sự nhìn vào trong tâm mình để suy xét là cách tu sửa quan 
trọng. Ở đây, Phật chỉ dạy người con trai là sa-di Rahula (La-hầu-la), 


248 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


rằng trước khi làm điều gì hãy nên suy xét tác động của hành-động đó đối 
với mình và người khác ra sao. Quyết định làm hay kiêng cữ điều gì là 
kết quả của sự suy xét của một người; nên suy xét hành động đó có thê 
gây nguy hại cho mình và cho người khác, hay sẽ mang lại lợi lạc cho 
mình và người khác. “7Ø cho mình” là đạo đức với bản thân, và “ố/ cho 
người khác” là đạo đức đỗi với cộng đồng, xã hội. 

Đức hạnh có thể được tu tập bằng cách sống giữ mình theo những 
điều giới-hạnh và làm theo 10 hướng hành-động thiện lành (10 đường 
thiện nghiệp). (4a) Năm giới hạnh (pañcasïia) là 05 giới kiêng cữ căn bản 
mà Phật đã chỉ dạy: không sát-sinh, không gian-cắp, không tà-dâm tà 
dục, không nói-dối nói láo, và không dùng những thứ chất độc hại như 
rượu bia, thuốc lá, hút chích ... Theo đoạn kinh II,2(2), nếu sống giữ 
tốt theo năm-giới này thì được gọi là thành tựu về mặt đức-hạnh. (0) 
Theo phạm vi rộng hơn của giới-hạnh, bao gồm cả sự suy xét nội tâm 
mình (phản quang tự kỷ) và cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), đã được 
quy định trong “!0 hướng hành-động thiện lành” (10 đường thiện 
nghiệp) và được mở rộng tới phần “/ởi-nói đúng đắn” (chánh ngữ) và cả 
những khuynh-hướng của tâm. Các giới-hạnh và 10 đường thiện nghiệp 
kiểm soát được những hành-vi của thân và miệng—(hành-động và lời- 
nói)— đề bảm đảm răng chúng ta không làm gì phương hại đến người 
khác. Chúng cũng “tạo khuôn” cho những ý-hành của mình để mình nhận 
biết những loại thái độ nào sẽ dẫn tới xung khắc và bất hòa, và thay thế 
chúng bằng những ý-hành giúp tạo ta sự hòa đồng và hòa hợp. Đoạn 
kinh II,2(3) chỉ ra những lợi ích của việc sống tuân giữ theo các giới- 
hạnh, đó không chỉ là những lợi ích cho riêng mình mà cho vô số người 
khác—bằng cách sống giữ giới-hạnh đạo đức là một người đã và đang 
“ban tặng cho vô lượng chúng sinh sự không bị sợ hãi, không oán thù, và 
không khổ đau.” Như vậy, hành vi đức hạnh cùng tạo ra lợi ích cho bản 
thân và lợi ích cho tha nhân; nó hòa nhập hai tinh thần “ giác và giác 
tha” của đạo Phật! 


Giới thiệu về Chương II — Tu Tập Cá Nhân * 249 


Trong giới hạn mục đích của tuyên tập này, tôi chỉ chọn những bài 
kinh có ý nghĩa liên quan nhiều nhất tới việc xây dựng sự hòa-hợp trong 
đời sống và xã hội. 

3. Đoạn kinh II,3(1), là trích đoạn trong bài kinh “ƒƒ Dụ Tấm Vải”, 
nói về sự loại bỏ 76 /âm tính ô nhiễm. Không phải chỉ nói riêng những 
người theo đạo Phật, những loại tâm tính này——fham lam và sự ác ý, sự 
sân giận và hung hăng, sự ghen ty và keo kiệE—là những phẩm chất xâu 
phổ quát trong xã hội, chính những phẩm chất đó của con người đã luôn 
gây ra muôn vàn sự bất công, tranh đấu, bất hòa, và chia rẽ trong đời 
sống xã hội. Như vậy, đối với những người tu tập theo đạo Phật, việc tu 
tập để loại bỏ những tâm tính xấu ác đó để làm trong sạch nội tâm thì 
cũng cùng lúc góp phần tạo ra sự hòa-bình và hòa-hợp trong cộng đồng 
và xã hội. 

Trong một bài kinh Phật tự kể về mình lúc còn đang nỗ lực tu tập đi 
tìm sự giác-ngộ, như đã được ghi lại trong đoạn kinh II,3(2), Đức Phật 
đã giảng giải cách Phật đã phân chia những ý nghĩ thành 02 loại—xấu và 
tốt— rồi Phật dùng cách suy xét phù hợp để loại bỏ những ý nghĩ xấu ác 
và tu dưỡng những ý nghĩ thiện lành. Sự suy xét không chỉ suy xét tác 
động đối với bản thân mình, mà cũng suy xét về tác hại đối với những 
người khác. Những ý nghĩ xấu ác là những thứ dẫn tới làm hại đối với 
người khác, còn những ý nghĩ thiện tốt là những thứ vô hại. Đoạn kinh 
IL3(3) giải thích tiến trình tu tập được gọi là sự chùi tây những ô-nhiễm 
hay “sự tẩy nhiễm” (sallekha), tức là sự loại bỏ những phẩm chất bất 
thiện, là sự từ bỏ sự dẹp bỏ 4⁄4 /oại ô-nhiễm trong tâm, đó là một kế 
hoạch tu tập toàn-diện, bao gồm các phát đồ tu tập chính như tu tập về 05 
chướng-ngại, về 10 đường thiện nghiệp ... 


Đi cùng với việc loại bỏ những ô-nhiễm, việc tu-tập cái tâm cũng gắn 
liền với việc tu-dưỡng những phẩm-chất đức hạnh. Nhiều phâm-chất giúp 
tạo ra sự hòa hợp trong cộng đồng và xã hội, nỗi bật nhất trong tinh thần 


đạo Phật là 04 loại tâm tính được gọi là “04 âm vô lượng” (tứ vô lượng 


250 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


tâm; appamañna) hay còn được gọi là “04 sự an trú cối trở?” (tứ phạm 
trú; brahmavihara), đó là: từ, bi, hỷý, xả.” Đoạn kinh IIL,4(1) là một lời 
thuyết giảng mẫu mực kinh điển của Phật giáo về 04 âm vô lượng. Theo 
các luận giảng tiếng Päli, râzn-từ (từ ái) là sự mong muốn mọi chúng sinh 
được phúc lợi và hạnh phúc; Zâm-b¡ (bi mẫn) là lòng trắc ân tha thương 
mong muốn người khác đang bị khổ đau hết bị khổ đau, hết ách nạn; ứâzm- 
hỷ (tùy hý) là vui mừng khi thấy người khác được thành công và hạnh 
phúc, chúc mừng khi thấy người khác đang làm những điều thiện và việc 
công-đức; và /âm-xả (buông xả) là không thiên vị, không chấp nê, không 


thành kiến này nọ.* 


Vì là cái gốc, là nền tảng của 03 tâm vô lượng sau, nên tâm-từ đã 
được giảng giải và chú ý nhiều nhất trong các kinh bộ W¡/&ãya. Tôi cũng 
muốn thể hiện sự thật đó bằng cách trích dẫn và nhấn mạnh thêm băng 
các đoạn kinh II,4(2)-(5). Chúng ta đọc thấy ở đây Đức Phật đã đề cao 
“sự íu dưỡng tâm-t` là bậc nhất trong tất cả những “hành-động công- 
đức” trong vòng luân-hồi. Tâm-từ tạo ra sự thân ái thương mến trong 
lòng người khác và do đó tạo ra sự bảo vệ và sự vô ngại cho chính mình. 
Tâm-từ dẫn tới sự tái sinh ở cõi tốt lành hơn, và nơi đó là điều-kiện giúp 
tiêu diệt những tâm tính ô-nhiễm khác. 

Còn nói về những phẩm chất đạo hạnh thì trí-tuệ được cho là bậc 
nhất, bởi trí-tuệ mới có khả năng bứng bỏ liên tục gốc rễ của dục-vọng và 
vô-minh vốn là những nguyên nhân trói chặt chúng ta trong vòng luân- 
hồi sinh tử. Tuy nhiên, như trong đoạn kinh IL,4(5) đã ghi khẳng định 
rằng, “âm-từ” và “bốn nền tảng chánh-niệm” (tử niệm xứ) không phải là 
những phần tu tách biệt nhau, mà chúng có thể được tu tập cùng lúc lẫn 
nhau [đó là phương pháp tu tập để dẫn tới trí-tuệ]. Lý là như vầy, băng 
cách tu tập “bốn nên tảng chánh-niệm” và tạo ra trí-tuệ thì người tu bảo 


hộ bản thân; còn băng “tâm-từ” là bảo hộ những người khác. 


Cuối cùng, đoạn kinh II,4(6) cho thấy sự quan trọng và hiệu quả tốt 


Giới thiệu về Chương II — Tu Tập Cá Nhân * 251 


lành của việc “biển tập về tâm-từ”. Những tầng thiền định đạt được từ đề 
mục “?âmm-£?” có thể được dùng làm co-sở để tu tập phát triển trí-tuệ giác 
ngộ và đạt tới mục-tiêu cuối cùng, đó là sự bất lay chuyên của tâm mà 
người tu đạt tới được băng sự tiêu diệt những ô-nhiễm (lậu tận) trong 


tâm. 


252 + Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Giới thiệu về Chương III 
XỬ LÝ SÂN GIẬN 


Trong số những tâm tính ô nhiễm phá rối sự hòa-hợp trong một cộng 
đồng hay trong một xã hội có lẽ tai hại nhất là tính sân-giận. Bởi vì trong 
các cộng đồng, kể cả trong Tăng Đoàn, có nhiều người vẫn còn nhiều 
tham-dục và kiến-chấp của bản thân; do vậy họ rất dễ bị dính sân mỗi khi 
điều gì không thuận theo ý mình. Ở đời nào cũng vậy! Vì lý do này cho 
nên sự kiểm soát sân giận là rất thật cần thiết và quan trọng cho sự hòa 
hợp trong cộng đồng. 

1. Người ta thường thể hiện sự nóng giận (đối với điều gì sai hoặc 
không theo ý mình) như cách để giải tỏa một mức độ nào đó (chẳng khác 
gì như lấy mật thoa lên đầu đũa vậy, chẳng giải quyết thấm tháp được gì), 
tuy nhiên Phật nhận thấy sự sân giận đó cuối cùng cũng dội lại chính 
mình, gây hại cho mình và gây ra những sự xung khắc với người khác 
(như gốc rễ độc hại của nó sẽ phát lên). Do vậy trong đoạn kinh III,1 
Phật đã mô tả sự sân giận giống như “có gốc rể độc hại và đầu dính 
mát”. 

2. Sân giận xảy ra theo nhiều mức độ khác nhau, cho nên chúng ta có 
thể phân biệt mọi người thành những loại khác nhau. Đoạn kinh IIL2 
phân loại con người thành 03 loại dựa trên cơ sở mức độ sân giận của họ: 
() người thường giận dữ và giận dai, giống như đường kẻ khắc trên đá: 
rất khó phai đi; (ii) người thường giận dữ nhưng mau hết giận, giống như 
đường kẻ khắc trên đất: rất dễ tan đi; và (iii) người luôn nhẫn nhịn ngay 
cả khi bị người khác tấn công chửi bới, thì giống như đường kẻ trên 
nước: gần như không có. 

3. Đoạn kinh IHII, 3 còn phân biệt con người theo mức độ sân giận 


băng cách so sánh với 04 loại răn. 


4. Đức Phật đã đi tìm giải pháp cho những vấn đề khó khổ của con 


254 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


người, dựa trên cơ sở của nguyên lý nhân-duyên, để giúp chúng ta hiểu 
được những nguyên nhân phát sinh sự sân giận. Phật đã chỉ ra “zmưởi (10) 
lý do phát sinh oán giận”, như đã được liệt kê trong đoạn kinh III,4 một 
cách thông suốt và chính xác. 10 lý do là do tính cộng những phản ứng 
của người khi thấy người khác (a) làm hại mình; kế tiếp (b) làm hại người 
thân thuộc của mình; và kế tiếp (c) làm lợi cho những người mình ghét. 
Mỗi loại phản ứng lại được tính theo 03 thời—quá khứ, hiện tại, và tương 
lai; (đã làm, đang làm, và sẽ làm)—nên cộng lại là 09 lý do. Cuối cùng, 
Phật đưa thêm 01 lý do nữa là còn có người nồi sân nổi giận “không vì lý 
đo nào cả”; nên tổng cộng là 10 lý do. 

5. Việc thiết lập một đoàn thể hay một cộng đồng đòi hỏi những 
thành viên trong đoàn thể hay cộng đồng đó biết cố gắng tu dưỡng tâm 
tính để kiềm chế tính sân giận. Bước đầu muốn loại bỏ tính nóng giận thì 
phải biết rõ những sự nguy-hại của tính sân giận. Tôi đã trích dẫn một số 
bài kinh Phật đã nói rõ về những nhược-điểm và sự nguy-hại của tính sân 


giận, như trong các đoạn kinh HII,5(1)-(4). 


6. Do tính sân giận gây ra quá nhiều tai hại và đe dọa cho sự bình an 
của mỗi người, nên Phật đã đề nghị nhiều phương pháp khác nhau để loại 
bỏ sự sân giận và oán giận. Trong đoạn kinh III,6(1) Phật dạy về 10 
trường hợp sự oán giận có thể được loại bỏ, đối lại với 10 nguyên nhân 
gây ra oán giận. Lại nữa, trong đoạn kinh IHII,6(2) Phật còn mô tả 05 
phương pháp khác để loại bỏ sự sân giận đối với người khác. Còn trong 
đoạn kinh III,6(3) thì Ngài Xá-lợi-phất (Sãriputta) đã trình bày thêm 05 
cách khác đề loại bỏ sự sân giận đối với người khác. 

7. Nằm bên dưới nhiều phương pháp khác nhau để loại bỏ sự sân 
giận là một đức hạnh “cổ yếu”, đó là hạnh nhân-nhịn (khanri), mà Phật 
đã gọi sự nhẫn-nhịn là “sự tu khổ hạnh bậc nhất, cao thượng nhất !Š Tính 
nhân-nhịn vừa là phương tiện để chữa trị tỉnh sân giận của tâm, vừa là 


phám chát còn chiếm ngự trong tâm sau khi đã loại bỏ sự sân gián. 


Giới thiệu về Chương III — Xử Lý Sân Giận * 255 


Trong đoạn kinh III,7(1) Phật đã chỉ dạy cho các vị đệ tử phải luôn biết 
nhẫn-nhịn khi bị người khác tấn công, chửi bới, lăng mạ; thậm chí Phật 
đã nhấn mạnh như công thức rằng: “ngay cả khi đám kẻ cướp cắt tay 
chân của các thầy một cách dã man bằng một cải cưa hai đầu, nếu ai có 
khởi lên một tâm sân giận oán thù đối với họ thì coi như người đó không 
thực hiện lời dạy của 14”; rằng các Tỳ kheo phải luôn luôn kiềm-chế sân 
giận, luôn luôn nhẫn-nhịn, và phóng tỏa tâm-từ đối với những người hại 


mình. 


Trong đoạn kinh IIL7(2) thì Ngài Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ 
kheo, khi bị tấn công bằng những lời lẽ chửi rủa, phỉ báng hoặc bằng cả 
vũ khí, thì người tu phải biết duy trì sự nhẫn-nhịn băng cách ứng dụng (2) 
lẽ vô-thường và (ð) những yêu-tố vật chất (tứ đại). 


Một bài kinh nói về vua trời Sakka (Đế-thích), vua của các thiên thần 
trên cõi trờ—như đã được trích trong đoạn kinh III,7(3)— thể hiện rõ 
02 cách xử lý đối với những người tội lỗi và ngu dốt. Người lái xe ngựa 
tên Mãtali thì cho rằng phải nghiêm trị bằng hình phạt thì mới khuất phục 
những người phạm tội; nhưng vua trời Sakka thì một mực dùng cách 


nhẫn-nhịn và kiềm-ché, đó là cách xử lý theo đạo hạnh. 


§. Nhưng hạnh nhẫn-nhịn cũng thường bị thử thách ở khắp nơi. Phần 
cuối của chương này trích dẫn các bài kinh kế về những tấm gương nhẫn- 
nhịn bậc nhất trong những tình huống rất khó mà nhẫn nhịn (ai làm được 
thì giống như những người chiến thắng trong những trận chiến rất khó mà 
chiến thắng!). Các đoạn kinh III,8(1)-(4) đã cho thấy những tắm gương 
đó là Đức Phật, vị Tỳ kheo bố xứ là Ngài Punna, vị đệ nhất đại đệ tử của 
Phật là Ngài Xá-lợi-phất, và Vua Trời Sakka; tất cả đều lấy hạnh nhẫn- 
nhịn để chinh phục những người đối nghịch với mình. (Đó là những tắm 
gương nhẫn-nhịn đáng để chúng ta noi theo, trong đó có cả những 


phương-pháp thực hành hạnh nhẫn-nhịn chúng ta cũng học làm theo). 


256 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Giới thiệu về Chương IV 
NGÔN TỪ ĐỨNG ĐẮN 


Một trong những đặc điểm phân biệt giữa con người và các loài động 
vật là khả năng nói của con người. Lời nói có thể tạo ra sự thân mến hay 
thù ghét, có thể được lòng hay làm phật lòng người khác, có thể đánh lừa 
dẫn sai người khác hay mở mang dẫn đường người khác đi tới những sự 
hiểu biết. Sự tiến hóa của xã hội loài người đã được trợ giúp bằng ngôn 
ngữ, ở dạng lời nói và rồi chữ viết. Nhiều văn bản có tác dụng sâu rộng 
đối với lịch sử loài người, ví dụ như Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ, 
những lời phát biểu của Martin Luther King về sự bình đẳng và quyền 
con người ... và ... Thông qua những lời phát biểu thì những ý tưởng 
mới được khai mở, những trí tuệ mới được chia sẻ cho mọi người, và 
những chân trời mới được mở ra để cho mọi người tìm hiểu, điều tra và 
hiện thực hóa những ý tưởng tốt lành đó. Có những lời phát biêu đã tạo ra 
hòa-bình, có những lời phát biểu gây ra chiến-tranh. Tất cả mọi điều buồn 
sầu, khổ sở và vui mừng, hạnh phúc và cả những niềm hy vọng tự cổ chí 


kim cũng đêu được thê hiện qua ngôn từ của lời nói và chữ việt. 


Đối với Giáo Pháp, vai trò của ngôn từ là rấ/ quan trọng đề chuyên 
tải ý nghĩa của nó; cho nên Đức Phật đã nói rằng một trong hai điều-kiện 
giúp khởi sinh chánh-kiến là nhờ “/ởi cửa người khác”.5 (Ví dụ, một 
người có thê biết được sự-thật nhờ lời của người khác nói ra cho mình; có 
những người đã biết, ví dụ như những bậc trí hiền, các vị sư thầy, hay 


những người đồng đạo, hay thậm chí là cha mẹ, nói lại cho mình biết). 
“Lời nói đúng đắn” (chánh ngữ) do vậy rất quan trọng cho nên Phật đã 
đặt chánh-ngữ thành một phần quan trọng trong các giáo trình tu tập của 
đạo Phật; đó chính là một chi phần “Chánh Ngữ” trong 08 chỉ phần của 
Bát Thánh Đạo và của Mười Đường Nghiệp Thiện. Trong cả 02 lộ trình 
tu tập này, Phật đều đã nêu ra 04 phương diện của “/ởi nói đúng đắn”, đó 
là sự kiêng cữ và không nói dối nói sai sự thật, không nói lời gây chia rẽ, 


không nỏi lời gắt gỏng khó nghe, và không nói lời tầm phào vô ích—như 


258 + Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


quý vị cũng đã đọc đoạn trích kinh trong đoạn kinh IL2(5) trong 


chương II ở trên. 


I1. Trong Chương IV này, tôi mở rộng thêm phương diện “Tở¡ nói 
thích hợp, hay khéo”. Chương này bắt đầu bằng 02 bài kinh ngắn về 
những “yếu tố” làm nên những “!ởi nói hay khéo”——như được trích dẫn ở 
hai đoạn kinh IV,1(1)-(2)— một kinh nói về 04 yếu tố, một kinh nói về 
05 yếu tố. Từ trong kinh điển, chúng ta đã thấy Đức Phật luôn cố tránh 
những cuộc nói chuyện hay đàm luận vô ích chỉ vì muốn thách đố nhau 
hay chỉ vì sự tự ta tự đại của các bên tham luận. Thời Phật đi du hành 
giảng đạo ở miền đông bắc Ấn Độ, Phật và Tăng Đoàn thường gặp những 
sự thảo luận hay tranh luận với những bà-la-môn, những triết gia, và cả 
những tu sĩ của những giáo phái khác đạo có những quan-điểm đối 
nghịch với Phật. Để bảo vệ tính thiện lành của Giáo Pháp, họ cần phải 
biết cách thức luận lý để tham gia vào những cuộc thảo luận hay thậm chí 
tranh luận đó. Một trong những phẩm chất (trình độ) của một vị đệ tử của 
Đức Phật đã được chỉ dạy tốt là khả năng có thê “giảng bày giáo lý của 
người thây, chỉ dạy nó, tuyên thuyết nó, thiết lập nó, khai mở nó, phân 
tích nó, và làm sáng tỏ nó, và bằng những lý lẽ (đúng đắn, khách quan) 
khước từ những giáo lý (sai lạc) khác, và truyền dạy Giáo Pháp có hiệu 
dụng”. 

2. Trong đoạn kinh IV,2 Đức Phật đã đặt ra những tiêu-chuân mà 
những đệ tử của mình cần phải có được để có thể tham gia vào những 
cuộc thảo luận, đàm đạo. Ví dụ như Phật đã phân rõ ng loại câu hỏi 
khác nhau nên được hỏi, và những cách trả lời nên được trả lời cho 
những loại câu hỏi đó, và điều đó giúp thê hiện thái độ đúng đắn của 
người tham gia đối thoại đối với từng loại câu hỏi và thái độ của người 
đối diện. Và bài kinh được tóm tắt bằng một bài thi kệ để người nghe dễ 
ghi nhớ mình luôn luôn phát ngôn theo những cách có-ý-nøh7a và phù- 


hợp với Giáo Pháp. 


Giới thiệu về Chương IV - Ngôn Từ Đúng Đắn * 259 


3. Một trong những bồn phận của Tăng, Ni là chỉ dạy Giáo Pháp cho 
người khác. Đề làm được việc này một cách có hiệu quả, người nói cần 
biết cách nói với người khác theo cách đề đánh thức sự quan-tâm của họ 
và để có được sự chú-ý của họ. (Nếu lời nói không làm người nghe quan 
tâm và họ cũng không chú tâm lắng nghe thì coi như lời nói không có 
hiệu quả theo mục đích người nói). Sự thông thạo trong việc chỉ dạy 
người khác có thể được coi là một kỹ năng trong “các kỹ năng dùng 
phương tiện” (upayakosalla). Trong đoạn kinh TYV,3, Đức Phật đã giải 
thích về 05 trường hợp lời nói hay cuộc nói “ðj nói nhâm” cho người 
nghe không phù hợp—đó là tất cả các trường hợp khi chủ-đề câu chuyện 
không thích hợp với tâm tính, sự quan tâm và trình độ của người nghe. 
Còn lời nói “được nói đúng” cho người nghe phù hợp là những lời nói 
chuyện có chủ-đề thích hợp với tâm tính, sự quan tâm và trình độ của 
người nghe. Những lời chỉ dẫn này rất sư phạm và hiệu quả. 7y nhiên, 
những chỉ dẫn này cũng không nên được coi là những lời chỉ dẫn tuyệt 
đối, hoặc có thể áp dùng cho tất cả mọi trường hợp tương ứng. Chẳng hạn 
như: không phải lời nói chuyện về sự bố-thí là luôn luôn không phù hợp 
với loại người keo-kiệt, hay người duy-vật, tà-kiến. Những lời nói về sự 
bố-thí hay từ-thiện có thể sẽ có tác dụng đánh thức và thay đổi tâm tính 
của họ, và giúp họ suy xét lại, và chuyển hóa tâm tính keo-kiệt thành tâm 
rộng-lòng chia sẻ, có thể sẽ giúp họ có thể hiểu được giá trị thực thụ của 


sự cho-đi và hướng tâm họ theo con-đường tâm linh đức hạnh. 


4. 5. 6.7. Một số đoạn kinh trong chương IV này có thể gây ngạc 
nhiên. Trong các đoạn kinh IV,4 và IV,5 Đức Phật căn dặn các điều 
chính như (ø) không nên gây ra tranh cãi, tranh luận, và (5) không nên 
khen chê vô căn cứ mà không có sự tìm hiểu điều tra để biết rõ—đó là 
những hành động gây nguy hại. Nhưng trong các đoạn kinh đó Phật lại 
không nhắn mạnh cái ý phổ biến là 2/ởi nói phải luôn luôn nhẹ nhàng, 
nhân nhịn, và đễ chịu đối với người nghe`. Ngược lại, Phật đã nói ý như 


“không nên e ngại” vê việc khiên trách người khác nêu người đó đáng bị 


260 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


khiến trách. Tuy nhiên, Phật đã khẳng định một điều là /ởi nói chê hay 
khen cân phải được nói một cách đúng thời đúng lúc, như trong đoạn 
kinh IV,6; và thậm chí cuối đoạn kinh IV,7 Phật cũng nói luôn rằng: 
“Nhưng, (c) nếu biết lời nói thắng thắn là đúng sự thát, chính xác, và có 


ích lợi, thì có thê nói ra, chỉ cân biết lục nào thích hợp nên nói”. 


§. Sự trách quở người khác cũng là dạng lời nói dễ gây sự phản ứng, 
sự tức giận và sự xung khắc trong các đoàn thể, cộng đồng, và cả ngoài 
xã hội. (Người ít hiểu biết và ít đức hạnh mà có tật chê trách người khác 
thì có đầy trong xã hội. Riêng những cuộc cãi cọ và thù ghét do xuấ¿ phá 
từ những lời chê bai lẫn nhau là chiêm phần rất lớn trong mọi sự tranh 
cãi và thù ghét). Ngay cả trong Tăng Đoàn thời Phật cũng có nhiều người 
nhiều nhóm chê trách và chia rẽ đối với những người khác trong Tăng 
Đoàn. Nhưng trong phạm vi chủ-đề ở đây, các bài kinh được trích trong 
phần 8. này chỉ nói về sự khiến trách là cần-phải-có đối với người đáng 


khiên trách đê bảo vệ thanh danh và nên nêp và sự an ôn của Tăng Đoàn. 


Thêm nữa, lời dạy về cách ứng xử và sự nhẫn nhịn của các Tăng và 
Ni khi bị người khác quở trách chê trách là lời chỉ dạy về cách tu tập cái 
tâm của người tu hành. Trong đoạn kinh IV,8, Thầy Xá-lợi-phất đã 
trình bày những cách thức (ø) một Tỳ kheo nên thiết lập chắc 05 điều 
trước khi khiển trách hay nhắc nhở người khác, và () cách đúng đắn để 
một người tu ứng xử với lời quở trách từ người khác. Bài kinh này căn 
dặn sự qwuan-frọong của việc thiết lập một thái độ đúng đắn, nhẹ nhàng, và 
bi mẫn của một người tu trước khi mình có thê khiến trách hay nhắc nhở 
người đồng đạo bị sai lỗi hay phạm giới. Tuy nhiên, ngay đoạn đầu của 
bài kinh này vẫn thể hiện lại cái ý rằng: không nhất thiết phải luôn luôn 
“nhẹ nhàng, nhân nhịn, và dễ chịu đối với người nghe” mà cần phải nói 
thăng thắn lời phê bình chê trách đối với người đáng bị quở trách, chỉ cần 
biết nói đúng thời đúng lúc, và nói với những thái độ hợp lý mà mình đã 


tâm niệm thiết lập trước. 


Giới thiệu về Chương V 
BẠN HỮU TÓT 


Những cộng đồng được vững mạnh là dựa trên những mối quan hệ 
giữa những cá nhân trong cộng đồng đó, và mối quan hệ căn bản nhất, 
ngoài quan hệ gia đình, chính là sự có bạn-hữu. Qua các Chương II, II, 
và IV nói về những sự “7 £ập cá nhân”, chúng ta bước qua Chương V 
này nói về sự “Tạo lập những mối quan-hệ giữa các cá nhân trong cộng 
đông, xã hội, và cả trong Tăng Đoàn”—lẽ nhiên chúng ta bắt đầu ngay 
bằng sự có bạn-tốt. Đức Phật đã rất nhấn mạnh vào việc lựa chọn bạn 
hữu hay đạo hữu của mỗi chúng ta, vì Phật nhìn thấy sự có bạn-tốt có ảnh 
hưởng rất lớn tới sự phát triển của mỗi người và sự tạo nên một cộng 
đồng hòa hợp, có đạo đức, và có chân chánh. Bạn hữu là không thể thiếu 
trong thời gian chúng ta học tập, phát triển, và những lúc gặp khó khăn. 
Bạn hữu tốt là quan trọng bởi nó gieo trồng trong ta cái cảm nhận biết 
suy xét, đó là khả năng phân biệt điều đúng điều sai, điều tốt điều xấu, và 
chọn những điều vì danh dự hơn những điều chỉ vì trục lợi ích kỷ. Vò vậy 
Phật đã nói ý rằng “/á/ cả những phẩm chất tốt đêu có thể có được nếu có 
bạn hữu tốt”. Trong một bài kinh nỗi tiếng, Kinh Điểm Lành (Mangala 
Suia), Phật đã nêu ra 32 điều dẫn tới sự phúc lành, trong đó Phật đã bắt 
đầu ngay bằng điều này “Không giao lưu kẻ xấu, gần gũi người trí hiển 


... là phúc lành cao nhất”? 


1. Tôi bắt đầu Chương V này với 02 kinh ngắn—đoạn kinh V,1(1)— 
(2)— liệt kê ra những phẩm chất của một người bạn tốt. Đoạn kinh đầu là 
nói chung về những phẩm chất của một người bạn tốt ong đời; đoạn 
kinh thứ hai thì nói rõ hơn về những phẩm chất của một đạo-hữu tốt 


(đồng đạo, đồng môn) rong đời sống xuất gia. 


2. Đoạn kinh V,2 tiếp tục theo hướng này, nhưng nó phân tích sâu 


thêm về những phẩm hạnh của một người bạn tốt thực sự, nó phân loại 


262 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


thành “04 /oại bạn tốt”, rồi liệt kê ra những phẩm chất riêng của mỗi loại 
bạn tốt đó. 


3. Đoạn kinh V,3 được trích từ một bài kinh nói cho một gia chủ 
tên Byagghapajja (Ông Chân Cọp), người đã tới gặp Phật để nhờ Phật chỉ 
dạy về những cách để “dẫn tới ích lợi và hạnh phúc trong đời này và đời 
sau”. Phật đã trả lời bằng cách chỉ ra 04 nguồn mang lại lợi lạc trong kiếp 
này, đó gồm: sự nỗ-lực cá nhân, sự bảo vệ tài-sản, sự có bạn-hữu tốt, và 
cách sống cân-băằng. Phật tiếp tục nói về 04 nguồn mang lại lợi lạc cho 
những kiếp sau, đó là: niềm-tin, giớóI-hạnh, sự bố-thí, và trí-tuệ (tín, giới, 
thí, tuệ). Sự có bạn hữu tốt là yếu tố quan trọng có thê dẫn tới ích lợi và 
hạnh phúc trong đời này. Mà sự thành đạt chân chính và hạnh phúc thực 
thụ trong đời này sẽ là cầu nối tạo nhân cho những phúc lành và hạnh 


phúc trong những kiếp sau. 


Đời sống xuất gia trong thời Phật giáo cô xưa nhiều lúc đã được mô 
tả như một chuyến đi đơn độc, trong đó “người đi tìm chân lý” được mô 
tả theo ý các lời kinh là mãi mãi “an frú một mình, thu mình, chuyên chú, 
nhiệt thành, và kiên định (tu tập)”. Đúng thực nhiều kinh đã mô tả như 
vậy. Ví dụ, trong những đoạn thi kệ của bài kinh Khaggavisana Sufta 
(Kinh Tê Giác) trong tập Kinh Táp (Suttanipđfa) có đòi hỏi một người 
tìm cầu chánh đạo phải rời bỏ những chỗ đông người và sống tách-ly 
(lánh trần, ấn dật), và hết 40 trong 41 đoạn thi kệ của bài kinh đều kết 
thúc bằng câu: “Thà đi một mình như con tê giác độc sừng” (eko care 
khaggavisanakappo); (thực ra câu này cũng có thể có nghĩa là “đi một 
mình như cái sừng con tê giác”-ND). Câu này chúng ta không nên hiểu 
theo kiểu “gwơ đña cả nắm' rằng đời sông xuất gia là mạnh ai nấy đi một 
mình, tu hành một mình, tránh xa bạn bè, sống xa đạo hữu. (Bài kinh này 
có ý nghĩa chỉ dạy riêng về mặt tu-tập. Còn ngay chỗ này nhà sư Tỳ-kheo 
Bồ-Đề đang dẫn giải về chủ-đề ““sự có bạn hữu tốt” mà Phật đề cao trong 
cộng đồng tăng sĩ). Nhưng đúng thực ra thì: đời sống xuất gia trong cộng 


đồng tăng sĩ của Đức Phật là ngược lại. Đức Phật đã lập ra mộ¿ cộng 


Giới thiệu về Chương V~— Bạn Hữu Tói * 263 


đông (Tăng Đoàn) để chuyên chú tu tập chính quy toàn thời gian đúng 
theo những giáo lý của Phật, trong đó Phật khuyên người tu nên tìm kiếm 
những đạo-hữu tốt và những người hướng-dẫn tốt (sư thầy, sư huynh ...) 
trong đời sống tu hành tâm linh của mình. Phật cũng nói rằng, giống như 
bình mình là sự dẫn đầu của mặt trời mọc, sự có đạo hữu tốt là sự dẫn 
đâu cho sự khởi sinh con đường tu tập Bát Thánh Đạo. Phật nói đó là 
“một điều rất hữu ích cho sự khởi sinh của con đường Bát Thánh Đạo”, 
và Phật nói thêm rằng không có điều gì thật sự dẫn dắt tới sự khởi sinh 


con đường Bát Thánh Đạo cho bằng sự có đạo hữu tốt.!0 


4. Trong phần 4 này, tôi đã đưa vào 02 bài kinh nêu rõ vai trò của sự 
có bạn-hữu tốt (đạo hữu, đồng môn, đồng đạo) trong đời sống xuất gia. 
Trong Đoạn kinh V,4(1), khi Ngài Änanda đến gặp Phật và tuyên bố 
rằng sự có bạn-hữu tốt “Jà một nửa của đời sống tu hành tâm linh” thì 
Phật đã chỉnh lại rằng đó là “ứoàn bộ đời sống tu hành tâm linh” chữ 
không phải chỉ một nửa. 


Và trong Đoạn kinh V,4(2) Phật đã giải thích cho vị Tỳ kheo ương 
ngạnh tên là Meghiya về 04 cách mà việc giao lưu với đạo-hữu tốt có thể 
giúp dẫn tới sự chín muôi các yếu tô giúp thành tựu sự giải-thoát của 
tâm. Luật Tạng (Vinaya) cũng chỉ ra cách sự có đạo-hữu tốt cũng có thể 
được tính luôn cả mối quan hệ giữa vị sư £hây (sư phụ, sư quynh, y chỉ 
sư, người hướng dẫn) và đệ ứ (học trò). Trong quyên Ä⁄ahãvagga 
(Quyền Lớn, Đại Phẩm) của rỗ Luật Tạng cũng có mô tả một cách chỉ tiết 
sinh động về cách những vị thầy và đệ tử hỗ trợ lẫn nhau và chăm lo lẫn 
nhau trong đời sống tu hành tâm linh, nhưng trong giới hạn quyền sách 


này tôi chỉ trích dẫn các bài kinh từ rỗ Kinh Tạng mà thôi.!! 


264 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Giới thiệu về Chương VI 
TÓT CHO MÌNH, TÓT CHO NGƯỜI 


Trong chương trước chúng ta nói về chủ-đề là mối quan hệ bạn-hữu 
(sự có bạn hữu tốt, có đạo hữu tốt) có sự ảnh hưởng lớn đối với mỗi sự 
nghiệp của mỗi người tại gia và người xuất gia, như Đức Phật đã tuyên 
thuyết. Bây giờ: trong những mối quan hệ giữa những con người như 
vậy, thì những phẩm-chất và hành-động của những loại người khác nhau 


sẽ ảnh hưởng lẫn nhau một cách khác nhau. 


1. Đầu tiên trong chương này là nói ra những loại người khác nhau 
đó. Trong đoạn kinh VIL,1, Đức Phật đã nêu ra sự khác nhau và tương 
phản của loại người ngu và người trí (người khôn)— họ khác nhau về 03 
nghiệp “hành-động, lời-nói, tâm-ý”. Người ngu thì hành động, lời nói, và 
tâm ý không tốt lành, đó là nguyên nhân gây ra tất cả mọi khổ đau và bất 
hạnh. Người trí thì hành động, lời nói, và tâm ý được tốt lành, nhờ đó 
không gây ra mọi khổ đau và bất hạnh. 


2. Đoạn kinh VỊI,2 tiếp tục chủ-đề đó, nhưng bây giờ sự phân biệt 
người xấu và người tốt được dựa trên cơ-sở là những sự việc cụ thể 
hơn—— chăng hạn như: người xấu là người: có những phẩm chất xấu; giao 
lưu với người xấu; quyết định làm gì ... khuyên bảo người khác ... cách 
nói ... quan điểm ... cách cho tặng, cúng dường, bố thí ... là ø một 
người xấu. Trong khi đó người tốt thì làm những điều đó một cách ngược 


lại... tức là như một người tối. 


3. Đến đoạn kinh VỊ,3, trong một lần thuyết giảng cho một bà-la- 
môn, Phật đã giảng rộng thêm về cách một người thực hành vì ích lợi của 
mình và của người ra sao. Phật đã giải thích rằng một người bị chi phối 
bởi tham, sân, s¡ thì luôn hành động gây ra khổ đau và bất hạnh cho 
mình, hoặc cho người, hoặc cho cả mình và người. Và Phật cũng nhắc lại 
rằng chính tham, sân, si là gốc rễ sinh ra những nghiệp bất thiện bằng 


266 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


hành-động, lời-nói, và tâm-ý. Thêm nữa, những người bị dính nặng tham, 
sân, si thậm chí không biết phân biệt điều đúng điều sai, điều chánh điều 
tà, điều thiện điều ác là gì, và họ thường hành động không đúng đắn. 
Nhưng nếu ai tu tập dẹp bỏ bớt hoặc hết ba gốc độc tham, sân, s1 này thì 
họ sẽ biết phân biệt điều thiện và bắt thiện, đức hạnh và thất đức, và họ sẽ 


hành động vì phúc lợi của mình và người khác. 


4. Đoạn kinh VI,4(1) thì phân biệt 04 loại người dựa trên cơ sở 
hành động của họ là: (I) vì mình không vì người, hoặc (2) vì người 
không vì mình, hoặc (3) không vì mình cũng không vì người, hoặc (4) vì 
mình và vì người. Trong đó Phật đã đề cao loại người thứ 4 biết hành 
động và thực hành vì lợi ích cho cả mình và người khác là “bác nhất, là 
tốt nhất, cao thượng nhất, ưu việt nhất và đẹp để nhất trong bốn loại 


người”. 


Ở đây có một điều có vẻ lạ lung: Phật đã đề cao và xếp hạng loại 
người “?hc hành vì mình không vì ngưở?" (loại 3) cao hơn loại người 
“thực hành vì người không vì mình' (loại 2). Chắc nhiều người sẽ nghĩ 
điều này là trái ngược với lý tưởng Đ-/ár lợi tha của Phật giáo. Tuy 
nhiên, điều này cũng được soi rọi và làm rõ trong ngay đoạn kinh kế tiếp, 
sau khi đọc xong thì vấn đề mâu thuẫn chúng ta đang thắc mắc sẽ không 


còn. 


Việc xếp hạng các loại người như trong 02 đoạn kinh VL,4(2) và 
VLA4(3) ở trên là đang tập trung vào 04 loại người liên quan tới vấn đề 
đẹp bỏ tham, sản, sỉ và tuân thủ năm giới hạnh. Vì người mà bỏ lơ phúc 
lợi của mình thì người đó đâu bao giờ nỗ lực làm cho mình tốt hơn, đâu 
nỗ lực để đẹp bỏ /hưm, sân, sỉ của mình, và cũng đâu có nghĩ tới việc giữ 
giới hạnh đạo đức là tốt cho mình. Vì những người không lo ích lợi cho 
bản thân mình thì cũng luôn có đầy ô nhiễm và tham gia những việc làm 
không thiện lành; cho dù người đó có hiền hậu tới mức nào nhưng không 


bao giờ làm gì (tu tập, hành động) cho bản thân mình được thiện tốt hơn, 


Giới thiệu về Chương VI — Tốt Cho Mình, Tốt Cho Người * 261 


thì cuối cùng cũng gây nguy hại cho người khác. 


5. và 6. Trong hai phần kế tiếp của chương này, có 02 đoạn kinh 
VIL,5 và VL,6 lần lượt giải thích về cách một Tỳ kheo và một người tại gia 
nên làm vì lợi ích của mình và của người khác. Cả 02 đoạn kinh đều nói 
về ý tưởng “vì ích lợi của người khác” (lợi tha giác tha) bằng cách chỉ 
dạy và hướng dẫn về Giáo Pháp cho người khác. 


7. Cuối cùng, trong đoạn kinh VI,7, Phật tuyên bố một người có trí 
tuệ lớn là người biết nghĩ về “phúc lợi của mình, phúc lợi của người 
khác, và phúc lợi của toàn thể gian”. Còn nhiều bài kinh khác cũng giống 
vậy, chắc chắn cho chúng ta thấy tinh thần vị-tha (vì lợi ích người khác, 
lợi tha giác tha) là một phần căn bản không thể thiếu của Phật giáo Tiền 
thân, và từ đó những người Đại Thừa (Ä⁄ahãyãna) chỉ phát triển thêm 
tỉnh thần vị-tha này thành một cỗ-xe nổi bật (Bồ-tát thừa), có lẽ là để 
phản ứng đối ứng lại những khuynh hướng suy thoái về tinh thần vị-tha 
này trong những nhánh phái Phật giáo vốn cũng xuất thân từ những giáo 
lý của Phật giáo Tiền thân nguyên thủy; (và có lẽ đó cũng chính là lý do 
một số nhánh phái đó đã bị những người Đại Thừa gán cho cái tên là 
“Tiểu thừa.) 


268 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Giới thiệu về Chương VH 
CỘNG ĐÔNG ĐỊNH HƯỚNG 


Những cộng đồng trên trái đất có thể được phân thành hai loại, đó là 
cộng đồng tự nhiên và cộng đồng có định hướng. Cộng đồng tự nhiên là 
cộng đồng tập hợp một cách tự nhiên bởi những người có những mối 
quan hệ ràng buộc tự nhiên. (Ví dụ cộng đồng người Việt, cộng đồng 


người Hoa ... ở một địa phương hay xứ sở nào đó). 


(a) Những cộng đồng tự nhiên có rất nhiều trên trái đất từ ngàn xưa. 
Chúng ta không tạo lập ra cộng đồng tự nhiên, chúng ta chỉ thấy mình 
nằm trong cộng đồng đó, thậm chí từ sau khi được sinh ra, cứ như cá đã 
nằm trong biển. Cuộc sống của chúng ta liên quan liên đới trong cộng 
đồng tự nhiên, như không bao giờ tách biệt khỏi nó, trừ khi có người cố ý 
tách mình ra khỏi cộng đồng vì lý do gì đó (như thay đổi quốc tịch, xứ sở 

#2Jš 


Ngược lại, (5) những cộng đồng định hướng thì được tạo lập một 
cách có ý, có định hướng. Chúng tập hợp nhiều người lại với nhau dưới 
cùng một mục-đích hay lý-tưởng. Chúng thiết lập các quy chuẩn cho các 
thành viên cộng đồng và họ được chi phối bởi những luật lệ và quy định 
của cộng đồng định hướng đó. (Ví dụ như trong xã hội có các hiệp hội 
nông dân, liên hiệp các hợp tác xã, liên đoàn quần vợt, đá banh ...; hoặc 
về tôn giáo có các đoàn thể tôn giáo, như giáo hội Phật giáo, các giáo hội 
tôn giáo khác ... là các cộng đồng định hướng được lập ra vì mục đích 
chung của những thành viên tham gia). Những cộng đồng định hướng 
thiết lập các trật tự, giới hạn, chế tài ... để cho các thành viên cùng mục 
đích không được vi phạm và làm ảnh hưởng đến mục đích chung và ích 
lợi chung của cộng đồng đó. 

Quay lại chủ đề Phật giáo và cộng đồng Tăng Đoàn, Đức Phật đã 
thành lập Tăng Đoàn các tu sĩ có cùng mục đích là tu tập hướng đến mục 


tiêu là sự giác-ngộ và sự giải thoát theo gương của Đức Phật Thích-Ca 


210 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


lịch sử. Trong Tăng Đoàn đó, Đức Phật đã đưa ra những giáo-lý hướng 
dẫn tu tập để các thành viên học hiểu và tu tập theo, và Đức Phật cũng 
chế ra những điều giới-luật để các thành viên trong Tăng Đoàn sống tuân 
theo để tạo ra và duy trì sự hòa-hợp và sự an-ồn trong Tăng Đoản. Hai 
phân giáo lý (Giáo Pháp) và giáo luật (Giới Luật Tỳ kheo) đều nhằm mục 
đích giúp các tu sĩ có đủ lý thuyết giáo pháp và kỷ cương để ôn định sự tu 


hành hướng tới mục đích chung là sự giác-ngộ, sự giảI-thoát. 


Do vậy, đối với Đức Phật, việc tạo ra và duy trì sự gắn kết hòa hợp 
trong Tăng Đoàn là một trách phận lớn lao; và Phật cũng thường gặp phải 
những phản ứng, những căng thăng trong những nhóm Tăng Đoàn khác 
nhau. Phật đã nhìn thấy trước những sự tranh chấp, bất hòa, bất ồn, chia 
rẽ ... trong các Tăng Đoàn lớn và nhỏ bởi do nhiều gốc-rễ và nguyên- 
nhân khác nhau của rất nhiều cá nhân vốn khác nhau về căn cơ, tính khí, 
suy nghĩ, trí tuệ, nhận thức ... Bởi vậy, Phật đã quyết tâm đưa ra những 


điều giới-luật rất rõ ràng để các tu sĩ đều phải tuân thủ theo. 


Chương VII này bao gồm những bài kinh nói về sự thiết lập và duy 
trì một cộng đồng định hướng, cụ thể là Tăng Đoàn, mặc dù 7# 
nguyên tắc Phật đưa ra không nhất thiết chỉ được áp dụng cho Tăng 
Đoàn Phật giáo, nhưng chúng còn có thể được áp dụng cho những cộng 
đông định hướng khác (như các đoàn thể, hiệp hội ...) trong xã hội. 
Những nguyên tắc đó vẫn không bị lôi thời, và chúng có thể được ứng 
dụng để định chế trong các đoàn thể định hướng khác cho phù hợp với 


đặc tính và mục tiêu của các cộng đồng và đoàn thê đó! 


1. Chương này bắt đầu trích một loạt những bài kinh ngắn. Các đoạn 
kinh VHI,1(1)-(Š5) phân biệt 05 loại cộng đồng xấu và tố— như cộng 
đồng nông cạn và cộng đồng sâu sắc; cộng đồng chia rẽ và cộng đồng 
hòa hợp; cộng đồng thấp kém và cộng đồng ưu việt ... bằng cách khen 
ngợi những loại cộng đồng xứng đáng so chiếu với những loại cộng đồng 


không xứng đáng.!? 
2. Các đoạn kinh VII,2(1)-(3) thảo luận về những lực hút hấp dẫn 


Giới thiệu về Chương VII - Cộng Đông Định Hướng * 271 


những người tập hợp lại thành các cộng đồng trên trái đất. Cái yếu tố 
chung đã được Phật chỉ ra trong đoạn kinh VIHI,2(1), đó là: người ta tập 
hợp và liên kết là “đo những yếu tổ”. Thứ nhất là do rứnh-khí (adhimui) 
của họ, họ kết đoàn kết hội với những người đồng chia sẻ những quyền 
lợi và mục tiêu giống nhau; (ví dụ người có tính trộm cắp bất thiện thì 
hay giao du và kết hội với phường trộm cắp, như áo đen đi với áo đen 
...). Rồi những lực hút (nguyên nhân kết đoàn kết hội) đó có thể dẫn tới 
những loại kết đoàn tốt và kết đoàn xấu; (những người tính khí xấu thì 
kết lại thành hội đoàn xấu, những người có tính khí tốt thì kết lại thành 
hội đoàn tốt). Sự kết đoàn xấu thì giống như phân dơ kết hợp với phân 
dơ, nước tiểu với nước tiểu ... Còn sự kết đoàn tốt thì giống như sữa kết 


hợp với sữa, mật với mật ... 


Đoạn kinh VII,2(2) là một loạt những trích đoạn từ 03 bài kinh (SN 
14:17, 14:25, 14:28) chỉ ra “những yếu tổ” tùy thuộc theo đó mà người ta 
kết đoàn lại, chỉ ra rõ những phẩm chất xấu và những phẩm chất tốt đã 
mang những người kết hội với nhau ra sao. (Như kiểu: xấu thường đi với 
xấu, áo đen đi với áo đen; người hiền đi với người hiền ...) 

Cũng như trong một bài kinh khác [là kinh SN 14:15, nhưng không 
được trích dẫn trong tập sách này] Đức Phật cũng nói ra rằng những Tỳ 
kheo thiên về trí-tuệ thường tụ quanh ngài Xá-lợi-phất (Sãriputta, đệ nhất 
trí tuệ); những Tỳ kheo thiên về năng lực thằần-thông thì hay ở gần ngài 
Mục-kiền-liên (Moggallana, đệ nhất thần-thông); còn những ai quan tâm 
về giới-luật thì hay giao lưu quanh ngài Ưu-ba-li (Upäli, đệ nhất trì giới- 
luật); những ai có thiên hướng tu hạnh đầu-đà thì ở gần ngài Đại Ca-diếp 
(Mahakassapa, đệ nhất tu hạnh đầu-đà); và những aI có tâm ý hiểm xấu 
thường đi lại với thầy Đề-bà-đạt-đa (Devadatta, người họ hàng và anh vợ 
của Phật khi còn là thái tử, thầy ấy rất tham vọng và đã từng âm mưu giết 
Phật đề lên lãnh đạo và thay đổi Tăng Đoàn). 


Một trong những nguyên tắc để xây dựng một cộng đồng lành mạnh 


là “04 sangahavatffhu”, tạm dịch là “04 phương-tiện để được lòng người 


272 s Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


khác” [nguyên văn: 04 cách để thu hút và giữ quan hệ với người khác]. 
Đây được cho là những cách thức ban đầu để một người tạo được mối 
quan hệ bạn hữu, giao hảo, nhưng đó cũng là những cách thức để tạo nên 
sự hòa-hợp trong đoàn thể và cộng đồng lớn hơn. Đoạn kinh VII,2(3) 
đã nêu ra 04 phương-tiện đó là: sự cho tặng, lời nói thân mến, hành vi 
nhân từ, và sự không thiên vị [không thiên vị tức là đối xử công bằng lẫn 
nhau]. Nhưng điều lạ thay là công thức “04 pương-tiện” này chỉ được 
ghi lại trong một vài kinh hiếm hoi trong tàng kinh Phật giáo Tiền thân. 
Tuy nhiên, những phương-tiện này lại được chú ý và mở rộng rất nhiều 
trong các kinh và luận giảng của Phật giáo Đại Thừa (Mahayang), trong 
đó chúng được coi là những phương-tiện chính yếu mà một vị 8ổ-fái 


dùng đề thu hút và chuyền hóa người khác đi theo hướng tu tốt lành. 


3. Khi một cộng đồng định hướng (như một đoàn thể, hiệp hội, 
nghiệp đoàn, hay Tăng Đoàn) đã được thiết lập, điều quan trọng để nó 
thành công là sự lãnh đạo. Nói riêng về Tăng Đoàn Phật giáo, thời Phật 
còn sống mọi tu sĩ đệ tử đều coi Phật là người lãnh đạo để noi theo. 
Nhưng trước khi mất, Phật đã không chỉ định ai là người thay thế Phật 
mà Phật đã chỉ thị cho mọi người hãy noi theo Go Pháp và Giới Luật 
như người thầy và nơi nương tựa của mình. Phật đã nói như vẫy: “Này 
Ananda, có thể thầy nghĩ rằng: 'Giáo môn đã mất đi người thấy của nó. 
Chúng ta không còn vị thây.` Thầy không nên nghĩ như vậy. Giáo Pháp 
và Giới Luật đã được ta chỉ dạy và ban hành sẽ là vị thầy sau khi ta mắt 
'./ Xuệnu 


Đoạn kinh VII,3(1) cũng nói lại điều quan trọng này. Đoạn kinh ghi 
lại ông bà-la-môn Vassakãra, tế tướng xứ Magadha (Ma-kiệt-đà), khi gặp 
Ngài Änanda ông đã hỏi làm sao các tu sĩ được ông duy trì sự đoàn kết 
sau khi người thầy (Phật) đã qua đời. Thầy Änanda trả lời rằng tuy vị 
thầy đã mất nhưng không có nghĩa là họ không còn nơi nương tựa, bởi họ 


đã vẫn có Giáo Pháp là nơi nương tựa của mình. 


Đức Phật được coi như là “người lập pháp” của Tăng Đoàn Phật giáo; 


Giới thiệu về Chương VII - Cộng Đông Định Hướng * 213 


Phật đã đưa ra một bộ những điều giới-luật chỉ tiết dành cho các tăng và 
ni, và các điều giới-luật đã được mô tả và định nghĩa một cách rõ rệt và tỉ 
mỉ trong RỂ Luật tức Luật T ạng (Winaya Pi‡aka). Những điều giới-luật để 
tu hành cũng nhằm mục đích tạo ra sự sống hòa hợp và hòa đồng cho mọi 
người trong cộng đồng các tăng ni xuất gia, và cả trong cộng đồng các 
Phật tử tại gia. Mục đích này có thể được thấy rõ trong đoạn kinh 
VIL,3(2), Phật đã liệt kê ra 10 lý do khi Phật ban hành một điều giới-luật 
tu hành. Có 02 trong 10 lý do cho thấy các điều giới-luật được lập ra một 
phần là để khích khởi niễm-tin (vào Giáo Pháp, vào Tam Bảo) ở những 
người chưa có niềm-tin vào Giáo Pháp, và làm gia făng niễm-tin ở những 
người Phật tử đã có niềm-tin và chấp nhận Giáo Pháp. 

Luật Tạng không chỉ bao gồm những diễn giải về giới-luật tu hành 
cho mỗi cá nhân tu sĩ, mà nó còn bao gồm những quy định về những 
hành-vi đối với cộng đồng (Tăng Đoàn). Những quy định đó cho thấy rõ 
sự quan tâm của Đức Phật đối việc duy trì sự hòa hợp trong cộng đồng 
Tăng Đoàn. Trong một Tăng Đoàn ở một địa phương (trong một chùa, 
một tu viện ...) nào đó, thủ tục tập thể phải được thực hành; tất cả mọi 
Tăng (hay Ni), [bao gồm các tăng sĩ cư trú ở đó và cả tăng sĩ đang viếng 
trú] đều phải có mặt đề biểu quyết, hoặc nếu vắng mặt [ví dụ bị bệnh hay 
bận việc quan trọng] đều phải tìm cách chuyển lại sự biểu-quyết của 


mình thì sự quyết-định của đoàn thê mới có giá trị. 


Sự biểu quyết tập thê được chia ra thành 04 dạng: (2) Có sự biểu 
quyết chỉ đơn giản được thông qua bởi một lời-nói (tuyên bố); (b) Có sự 
biểu quyết bằng một cử-chỉ; (c) Có sự biểu quyết bằng một cử-chỉ và một 
lời-nói (tuyên bố); và (Z) Có sự biểu quyết băng một cử-chỉ và 03 lời-nói 
(tuyên bố). Những điều càng quan trọng thì càng đòi hỏi phải có thủ tục 
biểu quyết phức tạp hơn; những điều đơn giản thì được biểu quyết bằng 
thủ tục đơn giản. Ví dụ như thủ tục thụ giới Tỳ kheo, để hợp thức hóa 
một người trở thành một Tỳ kheo, trở thành một thành viên của Tăng 


Đoàn, thì được cho là một thủ tục quan trọng; nó cần phải được biểu 


214 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


quyết bởi một cử-chỉ và 03 lời-nói (tuyên bố) để thể hiện sự đồng-ý của 
mình; trong khi đó thủ tục cử một Tỳ kheo làm người phân chia thức-ăn 
trong Tăng Đoàn thì chỉ cần biểu quyết bằng một cử-chỉ và một lời-nói là 
được. Còn trong thời gian tiến hành thủ tục, các thành viên Tăng Đoàn 
thể hiện sự đồng-thuận băng cách giữ im-lặng. Ai cũng được quyền lên 
tiếng nói ra ý kiến hay sự phản đối hay sự không đồng thuận với thủ tục 
đang diễn ra; nhưng nếu không có ai lên tiếng phản đối, thì điều lệ biểu 


quyết đó coi như được thông qua và có hiệu lực.“ 


Đề duy trì sự hòa-hợp trong cộng đồng, Phật đã đưa ra phương pháp 
được gọi là “06 nguyên-tắc để sống hòa-hợp” (dhammä sãraniyä):; 06 
nguyên-tắc đó được ghi trong đoạn kinh VII,3(3). Những nguyên-tắc 
này được đề cao và được coi là “fgo ra sự thân mến và tôn trọng, và dẫn 
tới sự gắn bó, sự bất tranh chấp, sự hòa động, và sự đoàn kết”. Tuy ban đầu 
Phật đã chỉ dạy những nguyên-tắc này cho Tăng Đoản, nhưng chúng có 
thể được áp dụng cho bất kỳ cộng đồng định hướng hay đoàn thể nảo, chỉ 
cần chỉnh lại cho phù hợp với mục đích của đoàn thể định hướng đó. 
Những nguyên-tắc đó nhắn mạnh sự tử tế thân ái dành cho nhau, hành vi 
thiện lành, và sự chia sẻ quyền lợi sẽ là cách khử độc đối với tư trởng cá 
nhân và tính ích kỷ luôn gáy ra chia rế và xích mích trong một cộng 
đông. Nói riêng trong Tăng Đoàn, đoạn kinh nói các tu sĩ nên chia sẻ với 
nhau cả thức-ăn khất thực, điều đó cũng tương tự như việc chia sẻ và 
phân phát các nguồn lợi cho nhau một cách công bằng trong các cộng 
đồng xã hội, tôn giáo, và cộng đồng định hướng khác. Đoạn kinh cũng đề 
cao sự hòa-hợp trong những cách-nhìn và quan-điểm của các tu sĩ trong 
Tăng Đoàn, điều này có thể diễn dịch và áp dụng như những sự tôn-trọng 
và bao-dung lẫn nhau trong cộng đồng xã hội và các đoàn thê vốn luôn có 


nhiều người nắm giữ những quan điểm và ý kiến khác nhau. 
Kế tiếp là, trong một bài kinh khác, như trong đoạn kinh VII,3(4), 


Đức Phật đã nói về 70 nguyên-tắc để sống hòa hợp; 10 nguyên-tắc này 


cũng có ý nghĩa tương tự như 06 nguyên-tắc trên, nhưng nhấn mạnh thêm 


Giới thiệu về Chương VII - Cộng Đông Định Hướng * 215 


vào sự hòa-hợp của riêng cộng đông Tăng Đoản. 


Thời Đức Phật còn sống, Phật cũng thường gặp bởi những người 
lãnh đạo cộng đồng, những vua chúa và các quan thần. Họ thường tìm 
hiểu và hỏi những điều về Tăng Đoàn của Phật. Một số họ cũng hỏi về 
cách để tạo ra và duy trì sự đoàn kết hòa hợp giữa mọi người trong các 
cộng đồng của họ, ví dụ những người Vajji (Bạt-kỳ) thông minh ở thành 
Vesäli (Tỳ-xá-ly) đã đến gặp Phật để hỏi về vấn đề đó. Đoạn kinh 
VIL3(5) ghi lại cách Phật chỉ cho họ “07 nguyên-tắc để làm cho cộng 
đồng không bị suy yếu”; hoàn cảnh là lúc đó nước cộng hòa của họ luôn 
bị đe dọa thâu tóm bởi các vương quốc láng giềng khác, rõ rệt nhất là 
vương nước Ma-kiệt-đà (Magadha) của vua A-xà-thế. Rồi sau khi Phật đã 
chỉ dạy cho họ 07 nguyên-tắc xã hội đó, Phật cũng dùng cái khuôn-mẫu 
“07 nguyên-tắc” đó để chỉ dạy cho Tăng Đoàn về cách làm cho Tăng 


Đoàn không bị suy yếu, như đã được ghi trong đoạn kinh VIL3(6). 


Kế tiếp là đoạn kinh VIL,3(7), nói về sự quan tâm chăm sóc lẫn 
nhau của những người cùng chung trong Tăng Đoàn. Đề nhấn mạnh ý 
nghĩa này, Phật đã dùng một phương pháp sư phạm khác là liệt kê ra 
những phẩm-chất của một người có đủ phẩm-chất để chăm sóc những 
người bệnh đau trong cộng đồng của mình [Tăng Đoàn] và những phẩm- 
chất mà một bệnh nhân nên có được để có thể nhận được sự chăm sóc 
của người khác [như đạo hữu, lương y, y tá ...]. Mặc dù chủ ý trong kinh 
của Phật hầu như chỉ đang nói những nguyên-tắc này cho những tu sĩ 
trong Tăng Đoàn, nhưng những nguyên-tắc đó cũng không mất đi giá trị 
nếu áp dụng cho các thành viên trong các gia đình, tập thể, và đoàn thể 
khác. 


4. (Phân biệt giai cấp là một trong những vấn nạn xưa nhất và lâu 
nhất gây ra nhiều sự tương tàn, chia rẽ, bóc lột, sự bất đồng và đấu tranh 
đẫm máu, và là những bức tranh xã hội đáng xấu hỗ của loài người suốt 
mẫy ngàn năm qua. Sự phân biệt giai cấp có lẽ là một trong những lý do 
gây ra sự bất hòa hợp, sự bất đoàn kết, và sự bất an ôn lớn nhất trong các 


216 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


xã hội và các cộng đồng. Bởi vậy trong tàng kinh Phật giáo chúng ta thấy 


Đức Phật đã luôn luôn phản đối mạnh mẽ về vấn đề phân biệt giai cấp). 


Như chúng ta đã biết, xã hội Án Độ thời Phật (và rất lâu sau đó, nếu 
không muốn nói là đến tận bây giờ) bị phân chia thành 04 giai-cấp chính; 
cơ sở đề phân biệt một người là dựa vào gia cảnh chỗ sinh của người đó 
mà thôi! Đó là giai cấp Bà-la-môn (brãhmana) bao gồm những bà-la- 
môn, là những thầy tu thầy lễ tôn giáo: giai cấp Chiến-sĩ (khamiya; Phạn: 
kshafriya) bao gồm các vua, chúa, quan thần, quý tộc); giai cấp Nông- 
thương (vessa; Phạn: vaishya); và giai cấp Bản-lao (ýữdra) bao gồm 
những người lao công, lao động, nô lệ. Ngoài 04 giai cấp đó ra, những 
người còn lại được cho là giai cấp “vô loại” hay “hạ tiện” hay “không thể 
tiếp xúc được”, bao gồm những người làm những nghề nghiệp thấp hèn 
nhất như hốt rác, dọn dẹp đồ ô uế dơ bắn, người phục dịch nghĩa địa ... 


Trong Chương nảy tôi cũng trình bày thái độ của Đức Phật về vấn đề 
giai-cấp đối với việc tu hành và khả năng giác-ngộ trong Tăng Đoàn. 
[Trong Chương X cuối cùng thì tôi sẽ trích dẫn quan điểm của Phật giáo 
về vấn đề phân biệt giai-cấp trong xã hội!]. Đức Phật đã tuyên bỗ rằng 
giai-cấp của một người là không liên quan gì tới vân đề đức-hạnh và sự 
tu-tập để giác-ngộ của người đó. Trong đoạn kinh VIIL4(1) Phật đã 
dùng những ví dụ rất thật hay, đó là lẽ tự nhiên tất nhiên của các dòng 
sông ở Ấn Độ thời đó, dù chúng được phân biệt băng những tên khác 
nhau, dù lớn hay nhỏ, dù đẹp hay xấu ... nhưng khi đã chảy ra đại dương 
thì tất cả đều như nhau, đều không còn tên tuổi, đều thành “nước của 
biển” như nhau. Tương tự như vậy, những người từ những giai-cấp khác 
nhau trong xã hội, nhưng khi họ đã bước vào Tăng Đoàn thì họ không 
còn bị phân biệt về giai-cấp (gia phả, sinh cảnh, cao thấp) gì gì nữa, tất cả 
họ đều không còn tên tuổi của xã hội thế tục, họ đều trở thành như nhau, 
đều thành ø#Zng Tỳ kheo, đều trở thành những sa-môn đi tu theo người 
con của dán tộc Thích-Ca (Sakya) tức Phật, (trở thành những Phật tử). 


Tiếp theo, qua đoạn kinh VII,4(2), Phật đã tuyên bố thêm rằng dù có 


Giới thiệu về Chương VII — Cộng Đông Định Hướng * 271 


xuất thân từ giai-cấp hay gia-tộc nào thì sau khi đã xuất gia tu hành ai 
cũng có thể tu tập phát triển tâm-từ, và hơn nữa, đều có thể tu tập chứng 
ngộ mục-tiêu cuối cùng, đó là sự giải-thoát, bằng cách tiêu diệt tất cả mọi 


ô-nhiễm (lậu hoặc). 


Đoạn kinh VII,4(3), Phật đã nói với Vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) rằng 
bất cứ ai có thể đẹp bỏ 05 chướng-ngại trong tâm và chứng đắc 05 sự 
hoàn thiện (ba-la-mật) của một bậc thánh A-la-hán thì người đó đều là 
bậc đáng cúng dường, là ruộng phước cao thượng nhất, không liên quan 
trước đó vị thánh đó xuất thân từ giai cấp hay tầng lớp cao thấp nào cả 
(người quý tộc hay người hạ tiện sau khi xuất gia tu hành trở thành như 
nhau về tư-cách và sau chứng thánh quả họ đều là những bậc thánh như 


nhau). 


5. Đoạn kinh VII,5 đưa ra một cộng đồng nhỏ điển hình về mặt sự 
hòa-hợp, trong đó họ sống với nhau hòa hợp một cách đáng mong ước, 
sống hòa hiền với nhau như sữa với nước. Không có gì bí mật, phương 
cách là họ biết dẹp bỏ cái “2” và muốn và xem xét ưu tiên làm những 
điều người khác muốn. Theo cách như vậy, cho dù mọi người khác nhau 


về thân thể, nhưng tâm trí họ thì đồng giống như nhau. 


6. Mở rộng thêm, sự hòa-hợp là rất quan trọng trong một cộng đồng 
định hướng như Tăng Đoàn và trong cộng đồng Phật tử tại gia; nhưng 
Phật cũng nhắn mạnh sự hòa-hợp giữa 02 loại cộng đồng đó vì ích-lợi 
tương hỗ lẫn nhau. Cụ thê ở đây Phật nói về sự hòa hợp và tương trợ lẫn 
nhau cần phải được tạo và giữ giữa cộng đồng tại gia và cộng đồng xuất 
gia. Đoạn kinh VII,6(1) chỉ ra rằng giáo pháp sẽ càng nở rộ khi 02 cộng 
đồng Phật giáo đều nhận biết được trách phận và nghĩa vụ mình cần phải 
làm cho cộng đồng kia để cùng hỗ trợ nhau hướng tới những mục-tiêu 


chung theo ý nghĩa của đạo Phật. 


Những bài kinh sau đây, như được trích trong các đoạn kinh 
VIL6(2)-(4), trình bày những cách đúng đắn những người tại gia đối xử 


278 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


với những Tăng, Ni; và cách những Tăng, Ni đối xử với những người tại 
gia. Nên nhớ những điều được ghi lại trong các đoạn kinh này đã được 
dạy trong bối cảnh Ấn Độ cô xưa khi Phật giáo mới xuất hiện—thời đó 
những người tại gia hiểm khi tiếp cận để học hiểu những giáo lý cao hơn 
sâu hơn như những người tại gia thời sau đó và bây giờ, cho nên Phật đã 
không nói thêm phần tự thân học hiểu giáo pháp và tu tập. Bối cảnh lúc 
đó là những người tại gia chỉ quan tâm chung chung tới việc gặp các Tỳ 
kheo để làm công quả công đức với hy vọng được tái sinh lên cõi trời 
phúc lành sau khi chết. Thời nay, những người tại gia đã có nJiêu cơ-hội 
về chữ nghĩa, kinh sách và về hiếu-biết nên có thê học hiểu Giáo Pháp và 
thực hành tu tập sâu xa hơn; vì vậy phía cộng đồng Phật tử tại gia không 
còn chỉ là những người chỉ biết tới chùa làm công quả công đức như ngày 
xưa. (G1ờ thì các Phật tử tại gia cũng làm những trách phận giúp đỡ, cúng 
dường Tăng Ni như trước kia, nhưng họ còn có thể gặp gỡ các Tăng, Ni 
để thảo luận học hỏi về phương pháp tu tập, có thể cùng ngồi thiền tập 
với các Tăng, NI ở các chùa hay trong các khóa tu; cùng với Tăng, Ni đi 
hành hương, đi làm những công cuộc từ thiện, cứu hộ; làm các Phật sự 
phát triển chùa chiền và mở rộng cộng đồng Phật giáo ...). Tuy nhiên, cái 
cốt lõi vẫn nằm ở chỗ 02 bên phải luôn tạo và giữ lẫy sự hòa-hợp và 
tương-trợ một cách đúng đắn, biết kính-trọng và thân-từ với nhau, thì sự 


hòa-hợp đó mới giúp làm được những Phật sự và sự tu-tập của mỗi bên. 


Giới thiệu về Chương VIH 
NHỮNG SỰ TRANH CHẮP 


Như đã định nghĩa trong chương trước, chúng sinh và loài người trên 
trái đất đã hình thành và sống theo những cộng đồng tự nhiên tự phát 
(theo sắc tộc, theo địa phương, theo điều kiện về địa lý ...) và họ cũng 
tham gia vào những cộng đồng định hướng (như các hội, đoàn, hiệp hội, 
đoàn thể tôn giáo, và cụ thể trong sách này có nói nhiều về cộng đồng 
Tăng Đoàn Phật giáo...). Nhưng lịch sử từ xưa nay cho thấy trong các 
cộng đồng thường luôn có những sự căng thăng và tranh chấp gây ra bởi 
những khuyết điểm lớn nhỏ của những người trong các cộng đồng đó. 
(Thực hiếm có một cộng đồng nào hòa thuận một cách hoàn hảo!). 
Những nguyên nhân chính (và có đầy trong khắp thế gian loài người) gây 
ra tranh chấp và bất hòa là (a) tính ích-kỷ, (b) tính tranh-thủ quyền lợi 
cho mình, (c) tính tự-ta cho mình là chân chính đúng đăn, (đ) dục-vọng vì 
những lợi ích cá nhán (như dục-vọng có được các loại khoái-lạc giác 
quan (dục lạc) như sống sướng, ăn sướng, mặc sướng, có vợ đẹp chồng 
đẹp, nhà cửa rộng lớn, có thêm nhiều tiền của, có được thêm danh vọng, 
danh tiếng, thêm này thêm nọ ... bất tận ...), và () những sự dính-chấp 
và cô-chấp vào những quan-điểm cá nhân của mình (đa phần là những 
quan-điểm sai lầm, không thiện). Chính những lý do này là những 
nguyên nhân gốc rể dẫn tới những sự tranh chấp, tranh cãi và phe phái, 
rồi dẫn tới những sự chia-rẽ trong các cộng đồng. (Ngoài những nguyên 
nhân chính mà Đức Phật đã nói ra từ 2.600 năm trước, chúng ta có thê 
tìm ra được thêm những nguyên nhân gốc rể nào nữa không? Có lẽ, có rất 
nhiều nguyên nhân trực tiếp gây ra tranh chấp và chia rẽ, những tất cả 


chúng có thê đều phát sinh từ những nguyên nhân gốc rễ mà Phật đã nói). 


[Những sự tranh chấp sẽ được nói trong Chương VIII này; còn những 
cách giải quyết tranh chấp sẽ được nói trong Chương IX tiếp theo]. 


Những đoạn kinh trong Chương VIII này nói về những sự tranh chấp 
trong cộng đồng xã hội (những người tại gia) và những sự tranh chấp 


280 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


trong cộng đồng Tăng Đoàn (những người xuất gia). Những sự tranh 
chấp trong hai loại cộng đồng này cũng thường giống nhau; chỉ có một số 


điêu khác nhau. 


1. Đoạn kinh VIII,1 khai mở chủ-đề của chương này. Ở đây chúng 
ta thấy vua trời Đế-thích (Søkka), vua của những thiên thần trên cõi trời, 
đã đến gặp Phật và hỏi một câu hỏi khá hốc búa: “Tại sao... những chúng 
sinh mong muốn sống trong hòa bình, nhưng họ cứ mãi mãi sống trong thù 
ghét, hãm hại lẫn nhau, tàn bạo và như những kẻ thù?”. Đức Phật đã trả lời 
bằng cách chỉ ra những nguyên-nhân chính và truy ngược lại những 


nguyên-nhân gôc Tê. 


2. Trong đoạn kinh VIIL2 vị Tỳ kheo trưởng lão Mahakaccana 
(Đại Ca-chiên-diên) đã chỉ ra rằng những người tại gia thường tranh cãi 
tranh chấp lẫn nhau là do họ tham dính theo “#bững khoái-lạc giác quan” 
(dục lạc, do nhục dục, do tham dục), còn những người tu sĩ xuất gia tranh 
cãi tranh chấp với nhau là do họ dính chấp theo “#øhững quan-điểm kiến 


chấp này nọ” của họ. 

3.-6. Các đoạn kinh VIII3-6 đã chứng tỏ luận điểm này của vị 
trưởng lão: 02 đoạn kinh đầu (VIIL,3-4) nói về những tranh chấp giữa 
những người tại gia ngoài đời; 02 đoạn kinh còn lại (VIIL,5—6) thì nói về 


những tranh chấp của những tu sĩ trong Tăng Đoàn. 


Xin nói thêm, những luận điểm thời đó của thầy Mahãkaccãna thực 
sự đúng trong những phạm vi đó, nhưng nếu nói về cả xã hội loài người 
theo dòng thời gian của lịch sử thì vấn đề nguyên-nhân thực ra còn phức 
tạp hơn nhiều. Chăng hạn, trong thế gian còn có rất nhiều cuộc chiến 
tranh giữa các quốc gia và các sắc tộc, những khối quốc gia với những 
khối quốc gia đối nghịch với họ chỉ vì do những bắt đồng về sắc tộc, tôn 
giáo, quan điểm, kiến chấp, tư tưởng (chứ không phải 'uhững người 
phàm chỉ tranh chấp vì ích lợi dục-lạc' không thôi)— không cần kê ra 


bao nhiêu cuộc chiên tranh tàn bạo đã và đang xảy ra suôt bao nhiêu năm 


Giới thiệu về Chương VIHI — Những Sự Tranh Chấp * 281 


qua. Và cũng vậy, thậm chí trong các Tăng Đoàn ở nhiều nơi trong thời 
hiện đại vẫn có những tranh chấp lớn về mặt vật chất, của cải, đất đai, 
quyền sở hữu chùa chiềng ... do những thí chủ tại gia đã cúng dường 
(chứ không phải 'những người xuất gia chỉ tranh chấp về mặt quan-điểm 


hay kiến-chấp này nọ` không thôi). 


7. Từ khi Đức Phật thành lập Tăng Đoàn, Phật nhận ra sự trường tồn 
của Giáo Pháp phụ thuộc vào việc các đệ tử xuất gia có thể dung hòa 
những tranh chấp và thiết lập lại sự đoàn kết trong Tăng Đoàn (sau những 
lần bất hòa) hay không. Trong các kinh (và luật tạng) có chép lại chuyện 
những Tỳ kheo đã tranh cãi lớn ở (vùng, tịnh xá) Kosambi và lôi kéo theo 
các đệ tử tại gia cũng tranh chấp theo và chia thành 02 phe phái bất hòa 
kéo dài; họ thậm chí còn từ chối sự can thiệp hòa giải của Đức Phật, như 


chúng ta đọc thấy trong đoạn kinh VIII,7 đã được trích dẫn. 'Š 


8. Để phòng ngừa những tranh chấp chia rẽ xảy ra trong các Tăng 
Đoàn địa phương, Đức Phật đã chỉ rõ trong các bài kinh về những nguyên 
nhân tranh chấp và những phương cách phương tiện để giải quyết khi có 
những tranh chấp bất hòa xảy ra. Trong đoạn kinh VIIL8, Phật đã chỉ 
ra “06 gốc rễ gây ra tranh chấp” (vivãdamiia): nhưng vì 05 nguyên-nhân 
đầu được nêu ra thành từng cặp, nên thực sự có thể coi đã là 10 nguyên- 
nhân, cộng với nguyên-nhân cuối là tổng cộng có 11 nguyên-nhân gốc rễ 
gây ra những tranh chấp tranh cãi. Để phòng ngừa những tranh chấp đòi 
hỏi những tu sĩ (Tăng, Ni) phải loại bỏ những gốc rễ tự trong bản thân 
mình trước, mỗi cá nhân phải tu-tập và giữ-giới để loại bỏ những gốc rễ 
tranh chấp, thì hệ quả là sẽ không có nhiều gốc rễ để phát lên thành 
những sự tranh chấp quy mô lớn đến mức gây ra sự chia rẽ trong Tăng 


Đoản. 


9. Những xích mích tranh cãi nhỏ của số ít cá nhân trong Tăng Đoàn 
thì có vẻ xử lý được, nhưng sự chia rẽ Tăng Đoàn thành 02 phe phái đối 
nghịch nhau đến mức không bên nào còn biết mình đúng sai ra sao, và 


không bên nào chịu nghe một người trung gian hòa giải nào nữa. Đức 


282 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Phật nhận biết sự chia rẽ trong Tăng Đoàn là một trong những mối đe dọa 
đáng sợ nhất cho sứ mạng truyền pháp của Phật. Do vậy, để kết thúc 
chương này, tôi đã đưa thêm đoạn kinh VIII,9, đó gồm trích dẫn các 
bài kinh ngắn nói về những điều-kiện dẫn tới sự chia-rẽ trong Tăng Đoàn; 
và những nghiệp quả lớn trái ngược nhau dành cho những ai gây sự chia- 
rẽ trong Tăng Đoàn và những người tạo sự đoản-kết hòa hợp trong Tăng 


Đoàn. 


Giới thiệu về Chương IX 
GIẢI QUYẾT TRANH CHÁP 


Trong Chương VIII ở trên thì nói về những nguyên-nhân, nguồn-gốc 
của những sự tranh chấp, tranh cãi, chia rẽ trong các cộng đồng, đoàn thê, 
và trong Tăng Đoàn. Trong Chương IX này thì nói về cách xử lý và giải 


quyết những sự tranh chấp, tranh cãi, và chia rẽ đó. 


1. Loại tranh chấp dễ giải quyết nhất là sự tranh chấp giữa hai người 
có ý định tốt. Ví dụ, trong Tăng Đoàn nhiều lúc có sự tranh chấp giữa các 
tu sĩ tốt thì sẽ được giải quyết xung quanh các điều giới-luật của Tăng 
Đoàn. Như trong đoạn kinh IX,1 cho thấy sự tranh chấp như vậy chỉ 
dừng ở mức đó thôi, nếu bên phạm lỗi nhận thấy sự phạm lỗi của mình, 
và bên kia biết chấp nhận lời xin lỗi và thứ lỗi. (Đây là cách giải quyết 
biết điều, nhẹ nhàng, và hòa khí nhất trong mọi đoàn thể, cộng đồng). 

2. Tiếp theo là trích dẫn từ 02 bài kinh chắc hắn do Đức Phật đã nói 
lúc Phật đã già, có lẽ là lúc gần cuối đời. Trong đoạn kinh IX,2, (chi 
đoạn (1)-), trước tiên Phật đã đưa ra hướng dẫn để giải quyết sự khác biệt 
về ý kiến của các Tỳ kheo trong việc diễn dịch Giáo Pháp. Điều quan 
trọng ở đây là Phật nhân mạnh “ý-wgh7z” của Giáo Pháp hơn là “câu-ch#" 
diễn tả Giáo Pháp, nên Phật đã gọi những câu-chữ nếu có khác nhau cũng 
chỉ là chuyện “nhỏ nhặt”, không phải quan trọng bằng ý-nghĩa thực thụ. 
Cũng trong bài kinh này Phật đã đưa ra lời dạy về cách xử lý một người 
phạm giới. 

Trong chi đoạn tiếp theo (chi đoạn (2)-(a), (b), (c), (d)), Phật đã chỉ 
dạy các Tỳ kheo không nên vội khiến trách hay làm khó người phạm tội; 
thay vì vậy chúng ta cần nói ra để người đó tu sửa, giúp người đó thoát 
khỏi những điều phạm lỗi. Phật đã nhân mạnh đại ý rằng: “điểu quan 
trọng là làm sao để giúp cho người phạm giới thoát khỏi điều bất thiện 
và thiết lập họ trong điêu thiện”, cho đù việc nói ra có thể làm cho mình 


bị rắc rối, hoặc có thể làm cho người đó bị tốn thương hay nổi giận hay 


284 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


thù ghét, hoặc cho dù người đó đã bị dính nặng những kiến-chấp này nọ 
và rất khó từ bỏ chúng. Nhưng Phật cũng dặn thêm rằng, trong trường 
hợp không còn cách nào để nói lời khuyên can khi người đó hầu như 
không còn có thê tu sửa được và sự có gắng chỉnh sửa người đó chỉ làm 
cho tình huống càng thêm tệ hại, thì chúng ta “cũng đừng giảm đi sự 
buông-xả đối với người đó”. 

3. Đoạn kinh IX,3, theo như lời mở đầu, là lúc sau khi ông 
Mahävrra (Đại Thiên) qua đời; ông là người đứng đầu đạo phái Jain, như 
đã được ghi trong kinh Päli là ông Ni-kiền-tử Nãtaputta (Nhã-đề-tử). Sau 
khi ông chết, các đệ tử đã chia-rẽ thành 02 phe tranh chấp và xâu xé 
nhau. Bài kinh mà Phật nói ra là để phòng ngừa Tăng Đoàn có thể bị rơi 
vào cảnh đó sau khi Phật mắt. Trong bài kinh này Phật đã chỉ rõ: (z) mối 
đe dọa lớn đầu tiên có thê làm cho giáo lý của Phật bị gián đoạn hay thất 
bại, đó là sự tranh cãi bất đồng của các Tăng sĩ về “37 phần tu trợ giúp 
giác-ngổ” (37 bồ-đề phần) mà Đức Phật đã giảng dạy. (b) Mối đe dọa lớn 
thứ hai là sự tranh chấp bất đồng về “cách sống tu và những điều giới- 
luật để tu hành”. Cũng trong bài kinh này, Phật đã giải thích phương 
pháp giải quyết những sự tranh cãi về Giáo Pháp (Dhamưna) và Giới Luật 
(Vinaya). (a) Hai phương pháp đầu là để giải quyết sự tranh cãi giữa các 
bên tranh cãi và đưa sự tranh cãi đó ra trước một Tăng Đoàn lớn hơn (ví 
dụ tranh chấp giữa các thầy trong một chùa nhỏ không được giải quyết 
thì đưa ra giải quyết ở Tăng Đoàn ở địa phương), và lấy quyết định của 
đa số biểu quyết trong hội đoàn đó làm quyết định có hiệu lực giải quyết 
tranh cãi đó. (5) Còn phương pháp cuối, chỉ được dùng khi những cách 
kia không thành, đó là cách xử lý được gọi là “bao phủ bằng cỏ xanh”. 
Cách này cho phép mỗi bên tranh chấp cử ra một vị tăng đại diện cho 
nhóm mình để nói lời thú tội cho cả nhóm mình mà không cần nói gì về 
chỉ tiết của sự tranh cãi tranh chấp đã xảy ra—ngoại trừ những vụ phạm 
tội quá nghiêm trọng. Phương pháp này giúp cho mọi sự đã xảy ra thì cho 
qua hết, không cần nhắc đến nguồn gốc nguyên nhân xảy ra tranh chấp để 


tránh khơi lại sự thù ghét lẫn nhau. (Tức là, đã tranh cãi nhau thì bên nào 


Giới thiệu về Chương IX — Giải Quyết Tranh Chấp * 285 


cũng sai phạm, vì vậy cách “phủ có xan”” là mỗi bên đứng ra tự thú nhận 
tội lôi của bên mình, không cân nhắc lại sự xích mích nào nữa, coi như 


hòa đồng tất cả). 


4. Đoạn kinh IX,4(1) nhắn mạnh rằng, để ngăn ngừa những vấn đề 
vi phạm giới luật nhen nhóm và gây ra chia rẽ trong các Tăng Đoàn, thì 
những tu sĩ liên quan—bao gồm bên phạm lỗi và bên bắt lỗi—nên “ sưy 
xét bản thân mình một cách thấu đáo” để dập tắt sự hiềm khích lẫn nhau, 


và đạt tới sự dung hòa, hòa giải. 


Đoạn kinh IX,4(2) đề nghị rằng, những vấn đề vi phạm giới luật 
“trước tiên nên được giải quyết trong nội bộ”, chỉ trong một nhóm tu sĩ 
liên quan, hoặc chỉ trong Tăng Đoàn của tu viện (chùa), không nên để sự 
bất đồng căng thắng lan rộng ra số đông hoặc các Tăng Đoàn các tu viện 
khác. 


5. Đức Phật thường nhất định ý kiến rằng, để cho Tăng Đoàn phát 
triển thì các Tăng và Ni phải thường xuyên tu sửa, nhắc nhở, và khích lệ 
lẫn nhau. Theo đoạn kinh IX,5 thì có ba bước một người tu nên làm: (2) 
mở lòng đón nhận người khác đính chính sửa lỗi cho mình; (0) sẵn lòng 
đính chính sữa lỗi người khác phạm lỗi, ngay cả khi đó là sư huynh, sư 
thầy lớn hơn mình, nếu điều đó là cần thiết: và (c) sẵn sảng tự mình tu 
sửa tội lỗi của mình. 

6. Tuy nhiên, tại tật tính và cái “2” của con người, ai khi nhận lời 


khiến trách hay đính chính từ người khác cũng có thể khởi tâm kháng cự, 


` 
A 6é 


bực tức, hay thù ghét. Để xử lý vấn đề này, trong bài kinh nói về ““sự suy 
luận” theo cách “biết người biết ta”—đoạn kinh IX,6—Ngài Mục-kiền- 
liên đã liệt kê ra những phẩm-chất khiến một Tỳ kheo thường kháng cự 
lại với sự đính chính sửa lỗi từ người khác, và thầy đã đề nghị cách tự 
suy xét về mình (phản quang tự kỷ) để loại bỏ những phẩm-chất xấu đó. 
7. Thời đó (và nhiều đời sau này) lâu lâu cũng có những sự bất đồng 


hay xích mích giữa những người tại gia và người xuất gia. Trong một số 


286 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


trường hợp, Đức Phật đã nhận ra rằng nếu một người tại gia không tốt với 
Phật, hoặc Tăng, hoặc Giáo Pháp, thì Tăng Đoàn không nên nhận sự cúng 
dường hay giúp đỡ từ người đó—bằng cách “úp bình bát khất thực” đối 
với người đó.!5 Những điều-kiện nào về thái độ và hành vi của người tại 
gia cho phép các Tăng hay NI có hành động “úp? bình bát” như vậy đã 
được ghi rõ trong đoạn kinh IX,7(1). 


§. Và ngược lại, một cách công bằng, những người tại gia cũng có 
quyền khước từ hoặc tuyên bố “sự mát lòng-tin” đối với những Tăng hay 
Ni có thái độ và hành vi phạm giới đối với những người tại gia, đối với 
Phật, Pháp, Tăng. Những điều-kiện cho phép người tại gia có hành động 
“tuyên bố sự mất lòng-tin vào một vị tăng” đã được ghi rõ trong đoạn 


kinh IX,7(2). 


9. Còn để giúp hòa giải sự bất hòa hay sự tranh chấp giữa một người 
tại gia và một người xuất gia, nếu có vị tăng nào phạm lỗi với người tại 
gia, thì Tăng Đoàn có thê yêu cầu vị tăng đó phải, đi kèm với một vị tăng 
khác, đến gặp người tại gia đó để xin lỗi vì hành vi phạm lỗi của mình, 


điều này được ghi trong đoạn kinh IX,7@). 


8. Có 04 điều luật đối với Tỳ kheo đã được ghi rõ trong Giới Bồn Tỳ 
Kheo (Pã#imokkha) được gọi là điều luật “Pãrãjika” (tội nặng lớn, ba-la- 
đi), tức gồm 04 điều luật quy định “?ôi bị trục xuất” khỏi Tăng Đoàn. Đó 
là /ôi đâm-dục (có quan hệ tính dục), /ói gian-cắp [với thứ có giá trị trên 
mức tối thiểu nào đó], fôi sáf-sinh, và tội tuyên-bố dối rằng mình đã 
chứng đắc một “trạng thái siêu phàm” hay chứng đắc thánh quả siêu thế 
(như Nhập-lưu, Bắt-lai ...). Một Tỳ kheo phạm vào một trong 04 tội này 
sẽ bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn.” (z) Thông thường, các Tăng hay Ni nào 
phạm vào tội bị trục xuất nói trên thì họ sẽ ra thú nhận tội với Tăng Đoàn 
và tự mình rời khỏi Tăng Đoàn. Nhưng (0) có những trường hợp người 
phạm tội che dấu tội của mình và cố lướt tội và giả tạo như mình là một 
tăng sĩ hợp pháp trong sạch trong Tăng Đoàn. Trong những trường hợp 
như vậy, Phật không do dự chỉ thị cho các tăng khác tống khứ vị đó ra 


Giới thiệu về Chương IX — Giải Quyết Tranh Chấp * 287 


khỏi Tăng Đoàn (như một cách “trục xuất bắt buộc”). 


Hai đoạn kinh cuối cũng nói về cách xử lý những trường hợp như 
vậy. Trong đoạn kinh IX,8(1), Phật đã đề ra nguyên tắc chung răng một 
Tỳ kheo phạm giới mà vẫn mặc nhiên coi mình là một tăng sĩ hợp pháp 
bình thường thì phải bị trục xuất khỏi Tăng Đoàn. Vì trong Tăng Đoàn, 


người đó giông như “một cây lúa dại lúa sâu” giữa đông lúa xanh tôt. 


Đoạn IX,8(2) thì ghi lại một sự kiện khi Đức Phật từ chối tụng giảng 
Giới Bổn Tì Ð Kheo (Pafimokkha) cho hội chúng Tăng Đoàn, bởi lúc đó 
trong đó có một người phạm tội, người đó “rong tâm sa đọa, suy đôi, hư 
xấu”, đang ngồi giữa hội tăng chúng. Ngài Mục-kiền-liên sau khi dùng 
năng lực thần thông của tâm mình đã phát hiện ra người này, thầy ấy đã 
tống khứ người đó ra khỏi công (tức “trục xuất bắt buộc” đối người phạm 
trọng giới). 


288 + Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


Giới thiệu về Chương X 
THIẾT LẬP MỘT XÃ HỘI CÔNG BẰNG 


Trong phần cuối của quyên tập trích chọn này, từ chương IX chúng 
ta đi từ cộng đồng định hướng tới cộng đồng tự nhiên, từ những gia đình 
cho tới xã hội lớn hơn, và rồi tới Chương X này nói tới những chính thể 
trị vì ở các xứ sở, đất nước. 

Những đoạn kinh trong Chương X này cho thấy sự sắc sảo thực hữu 
dụng của trí-tuệ của Đức Phật, đó là khả năng đối xử với những vấn đề 
thực tế với một sự trực-chỉ và trí-huệ lạ thường. Mặc dù lúc đó Phật đã 
trở thành một sa-môn [samaa], một người đã từ bỏ đời sống thế tục, đã 
bước ra khỏi tất cả mọi thể chế của xã hội, nhưng từ đó Phật đã đứng 
nhìn lại vào những thê chế xã hội vào thời đó và đề xuất những ý-tưởng 
và những sự sắp-xếp có thể mang lại ích-lợi và sự an-ôn về mặt tâm lý, 
về mặt sinh tồn, và về mặt tâm linh của mọi người đang còn đắm chìm 


trong muôn sự bê tắt của thê gian. 


Phật rõ ràng đã nhìn thấy chìa-khóa đề có được một xã hội lành 
mạnh là mỗi cá nhân phải thực hiện những trách-nhiệm của mình đổi với 
những người khác trong xã hội đó. Phật coi trật tự xã hội như một tấm 
thảm được đan thành bởi những mối quan hệ chồng chéo lẫn nhau; mỗi 
sợi vải thể hiện từng chuỗi quan hệ và bổn phận của những người trong 
tắm thảm xã hội. (Nếu có ít nhiều sợi vải bị đứt hư, tắm thảm đó không 
còn liền lành và tốt đẹp; nếu có quá nhiều sợi vải bị hư đứt, tấm thảm đó 
nhìn cũng hư nát và không còn chắc chắn). 

1. Quan-điểm này của Phật được thể hiện rõ rệt và chi tiết nhất trong 
bài kinh nỗi tiếng, đó là “Kinh Lời Khuyên Dạy Sigalaka” được trích dẫn 
trong đoạn kinh X,1. Trong bài kinh này, Phật coi một xã hội gồm 06 
cặp mối quan-hệ: cha mẹ và con cái, vợ và chồng, thầy cô và học trò, bạn 
hữu với bạn hữu, người chủ và người làm, Và tu sĩ và người tại gia. 


Trong mỗi cặp quan hệ đó, Phật đã đề nghị 05 bỗn-phận mà mỗi bên cần 


290 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


thực hiện cho bên kia [trong đó riêng những tu-sĩ xuất gia thì có 06 bốn- 
phận nên thực hiện đối với người tại gia]. Phật nhìn thấy cá nhân— mỗi 
cá nhân— đều đứng tại (có mặt) tại một điểm nơi “06 phương” hội tụ gặp 
sỡ, và do đó mỗi cá nhân cần có nghĩa vụ phải tôn kính (như 'thờ cúng `) 
06 phương đó bằng cách là thực hiện những bồn-phận “phải đạo phải lý” 
đối với từng mối quan-hệ đó. 

2. Phật coi mỗi gia đình là đơn vị căn bản tạo nên toàn thể xã hội 
(giống như mỗi tế bảo tạo nên toàn thân thể vậy). Đặc biệt, /rong mỗi gia 
đình, chính sự yêu thương gắn bó giữa cha mẹ và con cái đã dung dưỡng 
nên những đức-hạnh và quan-niệm về trách nhiệm con người; rồi chính 
những đức-hạnh và trách-nhiệm lại là phân kết dính cơ bản của trật tự 
xã hội. Trong gia đình, những giá trị đó được truyền thừa kế tục từ thế hệ 
này sang thế hệ khác, và nhờ đó một xã hội hòa hợp là rất phụ thuộc vào 
những giá trị truyền thống gia đình giữa cha mẹ và con cái như vậy. 
(Chăng hạn, trong một cộng đồng nhỏ hay một làng xóm ở một địa 
phương nào đó có nhiều gia đình không tốt, không có gia phong lễ nghĩa 
trong quan-hệ giữa cha mẹ và con cái ... thì cộng đồng hay xã hội ở đó là 
không tốt, nhiều khổ đau). 


Trong đoạn kinh X,2(1) Phật giải thích cha mẹ là nguồn ích lợi lớn 
lao đối với con cái, và trong đoạn kinh X,2(2) Phật nói công ơn cha mẹ 
là quá lớn lao, không thể nào trả hết được bằng những phương tiện vật 
chất; chỉ có cách những người con có thể trả ơn hết cho cha mẹ là hướng 
dẫn và thiết lập cha mẹ có được niềm-tin (vào Tam Bảo), trong giới- 
hạnh, sự rộng-lòng bố-thí, và trí-tuệ: (tín, giới, thí, tuệ). 

3. Mối quan hệ tốt lành giữa cha mẹ và con cái trong các gia đình 
cũng lại tùy thuộc vào sự tốt đẹp của những quan hệ vợ chỗồng trong gia 
đình. Bài kinh được trích dẫn với đoạn kinh X,3 đã đưa ra những hướng 
dẫn đúng đắn cho những cặp vợ chồng, và những cặp vợ chồng lý tưởng 
là những cặp vợ chồng có cả hai đều có chung sự cam kết về những hành- 
vi đức hạnh, sự bố-thí, và những giá trị tâm linh. 


Giới thiệu về Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 291 


4. Phần tiếp theo của chương này tôi chọn những bài kinh nói về 
hành vi thái độ ngoài xã hội của những người tại gia. 02 kinh đầu, như 
trong hai đoạn kinh X,4(1)-(2), nói rằng một người tại gia kính đạo 
được sinh ra vì phúc lợi của nhiều người, và người đó sẽ dẫn dắt những 
thành viên gia đình trong việc tu tập phát triển niềm-tin, giới-hạnh, tâm 


rộng lòng bố-thí, và trí-tuệ (tín, giới, thí, tuệ). 


Đoạn kinh X,4(3) thì thảo luận về những cách đúng đắn để tìm 
kiếm của-cải (mưu cầu sự giàu có), trong đó nhấn mạnh phần công việc 
nghề nghiệp là phải chân chính, lương thiện. Rồi dùng tài sản đó một 
cách đúng đắn để làm mình hạnh phúc, biết chia sẻ và làm công đức ... 
Rồi bước sang ý niệm về đạo lý, bài kinh còn nói thêm rằng người tại gia 
nên biết “sử dụng tài sản mà không bị trói buộc vào nó, không mê đắm với 
nó, không bị cuốn hút một cách mù quảng trong nó; nhìn thấy sự nguy-hại 


trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi nó”. 


Đoạn kinh X,4(4) nói lại về 05 loại công việc nghề nghiệp mà một 
người tại gia lương thiện phải tránh bỏ; 05 đó như bị cắm hắn, bởi vì 
những loại nghề nghiệp đó trực tiếp hoặc có tiềm năng làm hại những 


chúng sinh. 


Đoạn kinh X,4@) giải thích một cách chi tiết về 05 cách hưởng 
dụng và sử dụng tài sản theo cách đúng đắn. Các Phật tử tại gia được 
khuyên rằng tài sản của mình làm ra một cách chân chính nên được dùng 
vì lợi ích của mình và của người khác; chẳng hạn, sau khi dùng tài sản đó 
để bảo đảm sự sinh sống an ổn cho mình và cho người trong gia đình 
mình, một phần cũng nên được dùng để chia sẻ cho người khác, để giúp 
đỡ, bố thí, để làm những việc công đức phục vụ cho những người khác ... 

5. Phần tiếp theo là các bài kinh Phật nói về vấn đề phân biệt giai cấp 
trong xã hội. [Trong phần 4 của Chương VII (các đoạn kinh VII (4) ...) 
cũng đã nói qua đề tài giai-cấp này, nhưng chỉ nói trong phạm vi những tu- 


sĩ, răng ai xuât thân từ đâu cũng đêu có thê trở thành sa-môn tôt và có thê 


292 s Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


đạt tới những sự chứng đắc và sự giác-ngộ chứ không riêng giai-cấp nào]. 


Thực ra, [không phải như nhiều người vẫn nghĩ rằng!] thời đó Đức 
Phật cũng không công khai kêu gọi dẹp bỏ hệ thống giai-cấp thời đó. 
Thời Phật còn sống, hệ thống giai-cấp đó cũng chưa đạt tới mức phức tạp 
và sự áp đặt cứng rắn như nó đã đạt tới trong mấy thế kỷ sau thời của 
Đức Phật. Vào thời của Phật, hệ thống giai-cấp chỉ mới chủ yếu được quy 
định trong các sách luật của đạo Hindu. Có lẽ lúc đó Phật cũng cho rằng 
sự phân cấp xã hội và những cấp trách nhiệm khác nhau là điều không 
thể tránh được cho một trật tự xã hội. Nhưng Phát chỉ kiên quyết bác bỏ 
những tuyên bố về tính thánh thiện của hệ thống giai-cấp về nhiễu mặt 


thân học, đạo đức, và tâm linh. 


Về thân học, các bà-la-môn tuyên bố rằng các giai-cấp là do Trời 
Brahmã tạo ra, giống như do một đắng sáng tạo; nhưng Phật coi hệ thống 


giaI-câp đơn giản chỉ là thê chê xã hội do con người đặt ra mà thôi. 


Về mặt đạo đức, Phật bác bỏ luận điệu cho rằng giai-cấp xã hội là 
thước đo cho giá trị đức-hạnh của một người, rằng như người có đức- 
hạnh cao thì được kế thừa (sinh ra) trong một giai-cấp cao. Nhưng Phật 
chỉ quả quyết răng, hành-động của mỗi người mới tạo nên giá-trị đạo đức 
và nhân-cách của mình, chứ không phải giai-cấp hay nơi-sinh gia-phả của 
mình; và bất cứ ai trong xã hội làm những điều bất thiện thì có giá-trị đạo 
đức và nhân-cách thấp hèn, và bất cứ ai làm những điều thiện lành thì có 
được giá-trị đạo đức và nhân-cách cao quý. 

Về mặt tâm linh, như chúng ta đã đọc trước một phần trong chương 
VI (4), Phật cho rằng bất cứ ai xuất thân từ bất kỳ giai-cấp nào cũng đều 
có khả năng tu tập theo Chánh Pháp và đều có khả năng đạt tới mục tiêu 
là trí-tuệ và sự giác-ngộ tột cùng. 

Đọc vào các lời kinh, chúng ta thấy Phật đã đưa ra những luận cứ 
trong các trong đoạn kinh X,5(1)-(4). Những cuộc đối thoại giữa Phật 
và các bà-la-môn được ghi lại trong các bài kinh cho thấy một cấu trúc 


giaI-câp đang được các bà-la-môn cô găng áp đặt lên xã hội lúc đó—điêu 


Giới thiệu về Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 293 


đó cho thấy rằng ở miền đông bắc Ấn Độ lúc đó [Phật giáo khởi sinh và 
phát triển ở miền này] sự phân tầng giai-cấp vẫn chưa đạt tới mức độ bá 
quyền và sự áp đặt cứng rắn [như ở miền Tây và miền Trung Ấn Độ lúc 
đó đã đạt tới mức áp đặt chắn chắn]. Khi đọc qua các bài kinh này, một 
điều thú vị là chúng ta thấy những bà-la-môn đã luôn tự đưa giai-cấp của 
mình lên đầu và đặt giai-cấp chiến-sĩ [kha/riya., giai-cấp quý tộc, vua 
chúa| đứng hàng thứ hai bên dưới họ. Nhưng Đức Phật thì luôn đặt giai- 
cấp chiến-sĩ lên trên và coi bà-la-môn là giai cấp thứ hai dưới đó. Có lẽ 
thời đó ở những vương quốc ở miền Đông Bắc Ấn Độ vẫn còn đặt giai- 


câp chiên-sĩ (vua chúa, quan lại ...) là trên hêt. 


Trong đoạn kinh X,5(1), Đức Phật tranh luận với bà-la-môn EsukarT 
về cái “trật tự phục vụ” của các giai-cấp. Các bà-la-môn cho rằng các 
giai-cấp bên dưới đều phải phục vụ những bà-la-môn ... và giai-cấp bằn- 
lao hạ tiện phải phục vụ cho tất cả các giai-cấp trên chứ không có ai phục 
vụ cho giai-cấp bằn-lao hạ tiện hết. Theo Đức Phật thì sự phục-vụ và 
kính-trọng nên được dựa trên sự tiến-bộ về mặt đạo đức của mỗi người. 
Bà-la-môn EsukãrT cũng khư khư cho rằng mỗi cá nhân trong một giai- 
cấp đã được định sẵn bổn-phận tùy theo giai-cấp của mình; điều này có lẽ 
là tiền thân của /huyết bổn-phận giai-cấp (svadharma) nỗi tiếng trong các 
sách luật của đạo Hindu, nó cho rằng mỗi người trong giai-cấp phải thực 
hiện bồn-phận của giai-cấp mình thì mới được nghiệp quả tốt, tái sinh tốt 
hơn, và mới có thể tiễn tới sự giải-thoát; và “d7 sản” tự nhiên của mỗi 
người chính là những bồn-phận giai-cấp của mình phải thực hiện. Một 
lần nữa Phật đã bác bỏ quan-điểm này, Phật chỉ cho rằng chỉ có “Giáo 
Pháp siêu thể” mới là tài sản tự nhiên của mỗi người. Phật cho rằng ai 
sống theo những nguyên lý về giới-hạnh đạo đức, bất kế giai-cấp nào, thì 


người đó đang tu dưỡng “Giáo Pháp thiện lành”. 
Đoạn kinh X,5(2) nói về những lời nói của Tỳ kheo Mahãkaccãna 


(Đại Ca-chiên-diên), người vốn xuất thân từ giai-cấp bà-la-môn. Kinh ghi 


lại thầy Mahakaccäna đã trả lời một nhà vua bằng cách luận giải và bác 


294 s Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


bỏ những tuyên bố của bà-la-môn cho rằng: (z) hệ thống giai-cấp là đo 
nhà Trời Brahma đặt ra, và (b) các bà-la-môn là “con của Trời Brahma, 
dòng dõi của Trời Brahma...”. Thầy Mahãäkaccãna nói rõ: “Đó chỉ là lời 
nói suông trong thế gian mà thôi”. Hệ thông phân tầng giai-cấp thực chất 
là do người đời quy ước chứ đâu phải đo trời thần định đoạt, và bất cứ ai 
thuộc giai-cấp nào cũng có thể tự mình làm cho mình thành đức-hạnh 
hoặc thất-đức bởi những hành-động (nghiệp) của mình. 


Trong đoạn kinh X,5(3)-(4) Đức Phật lại tiếp tục bác bỏ tư tưởng 
cho rằng giai-cấp được định đoạt bởi nơi-sinh hay gia-phả. Phật đã định 
nghĩa lại nghĩa của chữ “zmột người bà-la-môn" và “một người vô loại" là 
gì thì không dựa theo nơi-sinh gia-phả người đó, mà dựa trên những 
hành-vi đức hạnh hay thất đức của người đó. 


6. Trong phần tiếp theo này các đoạn trích dẫn kinh cho chúng ta 
thấy cách-nhìn về mặt chính trị chính thể của Đức Phật. Vào thời Phật, 
bán đảo Ấn Độ được chia thành 16 nước, gồm 02 loại: các nước cộng 
hòa họ tộc (điều hành bởi hội nghị nhiều họ tộc) và các vương quốc (do 
nhà vua trị vì). Trong Chương VII, chúng ta đã từng đọc thấy Phật đã 
từng chỉ dạy cho những lãnh đạo cộng hòa người Valji (Bạt-kỳ) [đoạn 
kinh VII,3(4)] về 07 điểu-kiện để không bị sa sút. Tuy nhiên, ở vùng 
đông bắc Ấn Độ lúc đó đang trải qua sự chuyền đổi trật tự chính trị theo 
hướng thâu tóm. Vua chúa ở các vương quốc lớn đang xâm lấn và thâu 
tóm những vương quốc yếu hơn và những nước cộng hòa nhỏ hơn. Việc 
tranh giành lãnh thổ và tài sản đã phát sinh chủ nghĩa quân phiệt và 
những trận giết chóc tàn bạo. Nói đúng hơn, bối cảnh toàn miền đông bắc 
Ấn Độ lúc bấy giờ đã nhanh chóng bước vào một kỷ nguyên đầy những 
sự tranh giành quyền lực khốc liệt và những cuộc xâm lược giết hại tàn 
nhẫn; thực trạng lúc đó cũng từng được mô tả bằng những vần thi kệ 
trong bài kinh sau [SN 1:28, Quyền 1]: 

Những người đầy của cải và giàu có, 


Thậm chí cả những người giai cáp chiến-sĩ 


Giới thiệu về Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 295 


đang cai trị đát nước, 
đếu nhìn canh nhau với con mất tham lam, 


với lòng tham-dục vô đáy. 


Các vương triều mạnh thâu tóm lãnh thổ và cai trị khắp nơi là điều 
không tránh khỏi (và lẽ nhiên biết bao điều sai trái, bất chính, và bất công 
cũng xảy ra khắp nơi). Phật øh?: /ạ¡ vào các thể chế vương triều và Phật 
đã đưa ra những đề nghị thiết lập các vương triều theo một mô hình chân 
chính nhằm mục đích ngăn ngừa sự lạm quyên, bất chính, và tùy tiện ở 
các cấp cai trỊ. Phật nhận ra rằng các cấp cai trị bên đưới đều luôn làm 
theo gương" của người thống trị—tức nhà vua hay triều đình—bất kể là 
gương đó xấu hay tốt, đúng hay sai (đó là cách hệ thống phong kiến vận 
hành). Do vậy, trong đoạn kinh X,6(1) Phật đã nói về vai trò và ảnh 
hưởng của người lãnh đạo đất nước (nhà vua, triều đình) đối với toàn hệ 
thống, giống như con bò đầu đàn dân dắt cả đàn bò đi theo: con đầu đàn 


làm gương xâu thì cả đàn đêu theo gương xâu đó, và ngược lại. 


Tiếp theo là đoạn kinh X,6(2) Phật cho rằng chiến tranh không bao 
giờ là giải pháp cho hòa bình, bởi chiến tranh và sự chiến thắng nào 
cũng gieo thêm hận thù mà thôi. Hôm nay mình thắng, gieo hận thù trong 
kẻ thua; ngày mai kẻ thua lại thắng, tới lượt mình ôm mối hận và tiếp tục 
mưu tính trả thù; cứ như vậy hoài hoài... đối với mọi sự tranh chấp, thù 
hận; những người dùng chiến tranh vũ lực chăng khác gì những người 


đang gieo hạt và bảo dưỡng cho cái vòng hận thù và trả thù. 


Trong tập kinh JZaka (Những Chuyện Kiếp Trước [Tiên Thân] Của 
Đức Phật) có tóm lược những phẩm-chất cần được có bởi một nhà cai trị 
chân chính, một quốc vương chân chính, đó gồm: /âm rộng lòng bố-thí, 
giới-hạnh, tâm biết từ-bỏ, sự chân-thật, sự nhẹ-nhàng, sự tri-túc cá nhân, 
sự vô-sân, sự vô-hại, sự nhân-nhịn, và sự không đối-nghịch lại ý chí của 
nhân dân.!8 Ví dụ, trong chuyện tiền thân Kukka JZfaka, mô tả một nhà 
vua đức hạnh là người “sống fheo mười phẩm-chất của nhà vua (thập 


pháp vương), cai trị đất nước dựa theo Giáo Pháp, sẽ mang lại sự phôn 


296 » Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


thịnh và tiễn bộ cho bản thân mình và mọi người mà không làm phiển 
khổ bất cứ ai” [Jãtaka III 320]. 


Để cho các vị vua cai trị có một “mô hình khuôn mẫu” để trị vì đất 
nước, Đức Phật đã đưa ra ý tưởng “vị vua quay chuyển bánh xe” (rãjã 
cakkavatĩ, chuyển luân vương)—đó là một vị vua cai trị đất nước dựa 
theo Giáo Pháp, dựa theo những nguyên lý đúng đắn và chân chính chứ 
không dựa theo ý thích cá nhân của mình. Ở đây chúng ta nên hiểu như 
vầy: “vị vua quay chuyển bánh xe” chính là “đối-tác thế tục” của Đức 
Phật; và “bánh xe” là biểu-tượng thâm quyền/có hiệu lực của cả hai. Như 
trong đoạn kinh X,6(3) cho thấy, Giáo Pháp mà vị vua quay chuyển 
bánh xe pháp thực thi theo chính là s biểu hiện tính đạo đức chân chính 
trong cách cai trị của ông. Ông mở rộng sự bảo hộ bảo vệ cho tất cả mọi 
người trong toàn cõi xứ của mình, cho mọi người ở mọi tầng lớp, và thậm 
chí ... cho cả chim muông và thú vật. Được biểu tượng bằng bánh xe báu 
thiêng liêng, đó chính là những luật-lệ chân chính giúp nhà vua đó chính 
phục khắp nơi một cách hòa bình và thiết lập sự sống bình-an khắp nơi 
dựa trên “Năm Œiới-Hạnh” và “Mười Đường Nghiệp Thiện”, như đã 
được mô tả trong đoạn kinh X,6(4). 


Thời cô xưa, một trong những trách nhiệm lớn của nhà vua và vương 
triều là ngăn chặn tội phạm xảy ra khắp nơi trong lãnh thổ của mình. 
(Phần lớn là do nghèo đói sinh trộm cướp, bần cùng sinh đạo tặc). Cho 
nên để trừ diệt trộm cướp một cách tận gốc thì những vương triều đã tích 
nhiều của cải nên biết phân phát lại, nên biết chu cấp lại cho những nhu 
cầu cấp thiết của người dân. Như vậy, rong giáo lý của Phật giáo Tiển 
thân thời Phật đã nhận định rõ nghèo-đói chính là mâm móng phát sinh 
trộm cướp và tội phạm, và việc “xóa đói giảm nghèo” là bồn-phận và 
trách-nhiệm của chính quyền cai trị! Trách nhiệm này đã được ghi trong 
số những bổn-phận của một vị vua quay chuyên bánh xe pháp, như trong 
đoạn kinh 6(5)— đoạn kinh đã nói một vương triều nên làm những bốn 


phận đê giảm bớt nạn “đrôm cướp, giêt người, đôi trá, và những tội lôi 


Giới thiệu về Chương X - Thiết Lập Một Xã Hội Công Bằng * 297 


khác” trong xã hội. 


Và những bồn-phận đó của một nhà vua để xóa đói giảm nghèo đã 
được liệt kê trong đoạn kinh X,6(6). Ở đây, đoạn kinh kể lại một vị 
quan tế lễ có trí khôn —người đó không ai khác mà chính là Đức Phật 
trong một kiếp trước đã cô vẫn cho nhà vua phương cách đúng đắn và 
hợp đạo lý để chấm dứt tận gốc nạn trộm cướp đang hoành hành trong 
khắp lãnh thổ của vương quốc. Vị quan chủ tế đã khuyên nhà vua không 
nên dùng bạo lực để bắt glam và xử trảm một số tội phạm bắt được, thay 
vì vậy hãy mở kho để phát chân chu cấp của-cải và các phương-tiện sống 
và làm ăn cho mọi người đang cần có, để họ có thể tạo lập sinh kế, ồn 
định nghề nghiệp, xây dựng gia đình, và từ đó họ sẽ tự giác dẹp bỏ những 
việc phạm tội như trộm cắp, cướp phá, tội lỗi ... Lời khuyên này vẫn còn 
mãi mãi đúng cho cả thời đại hôm nay: khi con người được sống ấm no 
và có đủ những phương-tiện tối thiểu cho nhu cầu sống và mưu sinh 
lương thiện, thì họ đâu còn tâm ý làm điễu hại lần nhau, gây tội lôi hay 
phạm pháp nữa. Lúc đó cả xã hội và đất nước cũng vui sống trong sự yên 
bình và hòa khí. 


298 + Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


CHÚ THÍCH 
Giới thiệu về Chương I 


[03 loại tà-kiến (cách-nhìn sai lạc) này đã được phám phá và phân tích trong kinh 
MN 60. Chúng ta cũng có thê đọc thấy trong các kinh khác là DN 02, và MN Z6, 
và trong một số kinh khác. Trong kinh DN 02, tư tưởng “ điệt vong” được gán 
cho nhà tư tưởng tên Ajita Kesakambalï; còn thuyết “không làm gì” là của đạo sư 
Pũrana Kassapa; và thuyết “phi nhân duyên” là của Makkhali Gosäla.] 


Giới thiệu về Chương II 


?_[Coi kinh AN 10:103; NDB 1485.] 


3 [Tiếng Päli là: mefã, karunä, muditã, and upekkhä.] 


+. [Chi tiết về 04 “âm vô lượng này, đọc thêm Vism 318, phần/trang 9.93—96.] 
Giới thiệu về Chương HII 

” [Như lời kinh Pháp Cú (Dhp 184): “Khanf paramam tapo titikkhä.”] 

Giới thiệu về Chương IV 


5 [Nguyên văn chữ đó là “parzío ghosa”. Còn điều-kiện thứ hai là “yoniso 

manasikard” (sự chú-tâm kỹ càng; như lý tác ÿ). CoI thêm kinh AN 2:126.] 
7_[Đoạn mẫu này đã được nói nhiều lần trong các kinh khác nhau, ví dụ như trong 
kinh SN 51:10, Quyền 5 (CDB 1724-25), AN 8:70 (NDB 1214-15), Ud 63-64, 
và DN II 104-5 (LDB 246-47).] 


Giới thiệu về Chương V 
8 [Trong kinh Sn 261: asevanã ca bãlãnam panditãnan ca sevand.] 


? [Chăng hạn như được ghi trong các kinh SN 22:35-36 và SN 22:63-70 (Quyền 
3}.Ì 


!9 [Có 03 cặp đôi bài kinh, tức tổng cộng 06 kinh, đã đề cao vai trò của sự có đạo- 


hữu tốt trong việc xúc tiến người tu chứng ngộ con đường đạo; coi các kinh SN 
45:49 và 45:56, SN 45:63 và 45:70, SN 45:77 và 45:80 (Quyền 5).] 


300 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


!! [Tình đạo-hữu hay mối quan-hệ đạo-hữu giữa thầy và trò ở đó cũng có nói 
luôn về những bổn phận lẫn nhau của vị sư thầy và các đệ tử. Đặc biệt coi 
thêm Luật Tạng Vin I 46—53 (BD 4:59—69).] 


Giới thiệu về Chương VI 


!2 [Trong một phần của bộ kinh AN (Quyển “Hai”) có ghi 10 cặp cộng đồng, từ đó 
tôi chỉ trích dần ở đây 05 cặp liên quan nhất tới chủ đề của quyên sách này. 
(Lưu ý: trong kinh gốc dùng chữ “bồi chúng” nhưng trong quyền trích dẫn này 
thầy TKBĐ coi một “hội chúng” như một “cộng đồng”. Do vậy chữ gốc là “hội 
chúng” đã thay bằng chữ “cộng đồng” cho phù hợp với nghĩa chung của “cộng 
động định hướng” của chương này). ] 


1 [Coi phần kinh DN 1ó, mục 6.1; (LDB 269-270).] 


!'* [Đề biết thêm chỉ tiết, mời đọc thêm quyền “Giới Luật Tăng Đoàn Phật Giáo IT`, 
Chương 12, bởi nhà sư Thãmissaro Bhikkhu.] 


Giới thiệu về Chương VIH 


!Š [Toàn bộ câu chuyện về cuộc tranh cãi ở Kosambi đã được ghi trong Luật Tạng 
(Vinaya Pitaka), trong phần “Quyển Lớn” (Mahãvagga, Đại Phẩm), Chương X; 
Coi thêm (BD 4:483—513). Cũng liên hệ với kinh MN 48.] 


Giới thiệu về Chương IX 


!6 [Thủ tục lật úp và lật ngửa bình bát được ghi trong Luậ/ Tạng, Vin II 124-27. 
Coi thêm “ŒIới Luật Tăng Đoàn Phật Giáo IYˆ của nhà sư Thãm1ssaro Bhikkhu, 
trang 4111-12. 


Luận giảng giải thích rằng, không nhất thiết nhà sư phải lật úp bình bát trước mặt 
người tại gia đó, mà có thê ra cử chỉ hay động thái không nhận đồ cúng dường từ 
người đó. Tương tự, các nhà sư cũng ra cử chỉ hay động thái chấp nhận lại đồ 
cúng dường từ người đó. 


Thủ tục lật úp và lật ngửa bình bát vẫn được dùng ở Miến Điện vào cuối năm 
2007 khi các nhà sư làm vậy như một hình thức hình phạt (thể hiện sự phản đối) 
đối với chính quyền quân sự lúc đó. Để phản đối những tướng lĩnh quân đội lúc 
đó, các nhà sư xuống đường với bình bát lật úp trên tay. ] 


[Đối với Ni (nữ tu) thì có đến tám (08) tội bị trục xuất được ghi trong Giới Bồn 


Chú Thích * 301 


dành cho những Tỳ kheo NI.] 
Giới thiệu về Chương X 


!Š [Nguyên văn: “Dãnam silam pariccägam, ajjavan maddavaim tapam; akkodham 
avihimsanca, khantinca avirodhanarm. `] 


302 * Giáo lý của Phật để sống hòa hợp 


